PHÁP Ở MỌI NƠI 


Chào đón mỗi khoảnh khắc với chánh niệm +trí tuệ 


DHAMMA EVERYWHERE 
Thiền sư Sayadaw U Tejaniya 


Người dịch: Sư Tâm Pháp 


NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 
SAMMA SAMBUDDHASSA 


Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán cao thượng, 
Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác 


PHÁP. Ở MỌI NƠI: HÃY CHÀO ĐÓN MỖI KHOẢNH 
KHẮC ĐẾN VỚI CHÁNH NIỆM VÀ TRÍ TUỆ. 


(Dhamma everywhere: welcoming each moment 
with awareness + wisdom). 


Copyright©Ashin Tejaniya2011 


Cuốn sách này là một món quà Pháp Bảo và 
không được bán dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn có 
thể phôtô cuốn sách này để dùng riêng hay để tặng 
cho bạn bè. Xin liên hệ với Thiển sư Sayadaw U 
Tejaniya để xin phép trước khi dịch cuốn sách này. 


Shwe Oo Min Dhamma Sukha Tawya 
Aung Myay Thar Yar Street 

Kon Tala Paung Village 

Mingaladon township 

PO 11022 Yangon, Myanmar 
951-638-170, 951-720-591 


Xem thêm những tài liệu về Pháp, xin truy cập 
vào trang web 


LỜI CẢM TẠ 


T ấm lòng tri ân sâu sắc của tôi xin được kính 
dâng lên cố Đại Trưởng lão Thiên sư Shwe Oo Min 
Sayadaw Bhaddanta Kosalla Maha Thera, người đã 
truyền dạy Giáo Pháp và thái độ chân chánh trong 
con đường phát triển tâm linh và pháp hành của tôi. 


Tôi muốn bày tỏ sự cám ơn đối với tất cả các 
thiên sinh. Những khó khăn, vướng mắc và những 
câu hỏi của họ đã đưa đến những câu trả lời và 
những điểm diễn giảng được trình bày trong cuốn 
sách này. Tôi thực sự hy vọng rằng cuốn sách này sẽ 
giúp các thiển sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm 
và giúp cho pháp hành của họ thêm phần sâu sắc. 


Cuối cùng, xin cám ơn tất cả những người đã 
Z Z ^ Z bo N ` ^ x Z 
đóng góp công sức để hoàn thành nên cuôn sách 
này. 


Ashin Tejaniya 
Myanmar 


BẠN ĐỌC THÂN MẾN 


Phong cách giảng dạy và những điểm nhấn của 
thiền sư Sayadaw U Tejaniya luôn luôn năng động và 
thường xuyên được thay đổi theo những kinh nghiệm 
tu chứng riêng của thiền sư cũng như từ những ghi 
nhận về các khó khăn của thiền sinh trong quá trình 
thực hành. Cuốn sách này là một cố gắng để nắm bắt 
lời dạy của thiển sư trong thời điểm hiện tại, tuy 
nhiên thiền sư Sayadaw U Tejaniya vẫn luôn tiếp tục 
sáng tạo ra những cách diễn giải mới mẻ và hiệu quả 
hơn nữa. 


Chúng tôi đã thu thập những lời dạy của thiền sư 
từ nhiều nguồn thông tin và từ nhiều ngữ cảnh khác 
nhau để tập hợp lại thành một nguồn tài liệu với hy 
vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu của cả những thiền 
sinh cũ và mới. Trong đó bao gồm cả những đoạn 
dịch từ tiếng Miến của cuốn sách nhỏ màu xanh về 
thái độ đúng trong thiền tập, chọn lọc từ những buổi 
trình pháp và lời nhắc của thiền sư trong các thời 
thiền sáng ở thiền viện Shwe Oo Min Dhamma Sukha 
Tawya. Chúng tôi đã bổ sung các đề pháp trên bằng 
những lời nhắc tiếng Anh vào các buổi sáng của thiền 
sư. 


Cũng giống như hai cuốn sách trước, cuốn sách 
` ~Z 2 „ éX ⁄Z .ưÀ . 
này được xuât bàn để dành cho các thiên sinh đang 


thực hành tại thiển viện Shwe Oo Min Dhamma 
Sukha Tawya. Vì vậy, một số từ và thuật ngữ được 
dùng ở đây có thể sẽ không có cùng một nghĩa như 
khi dùng ở nơi khác (xem thêm trong phần Ghi chú về 
các thuật ngữ). Hy vọng bạn sẽ tìm thấy từ cuốn sách 
này một nguồn thông tin và cảm hứng mới, từ 
chương Thế nào là thiền chánh niệm? và Thái độ đúng 
101 tới những trích đoạn từ các buổi trình pháp 
trong chương Tóm tắt và Thuyết pháp buổi sáng. Xin 
nhớ rằng cuốn sách này không hề có ý định thay thế 
sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư. 


Chúng tôi đã cố gắng chuyển dịch và diễn đạt 
những lời dạy của thiền sư Sayadaw U Tejaniya một 
cách chính xác nhất. Mong bạn đọc hãy thông cảm 
cho những sơ suất và những chỉ tiết có thể bị thiếu 
sót trong quá trình biên dịch. Xin bạn hãy liên hệ với 
chúng tôi để góp ý cho những lần xuất bản sau được 
hoàn chỉnh hơn. 


Xin thành kính tri ân thiền sư Sayadaw U Tejaniya 
đã kiên nhẫn soi sáng con đường chánh niệm và trí 
tuệ và dạy dỗ các thiền sinh chúng con về thái độ 
chân chánh trong thiền tập. Mong răng tất cả chúng 
sanh đều được hưởng phước lành từ những công đức 
mà mọi người đã đóng góp trong cuốn sách này. 


Ban biên tập. 


GHI CHÚ VỀ CÁC THUẬT NGỮ 


Chúng tôi phải làm việc trong giới hạn của ngôn 
từ và ý niệm để diễn tả và đưa ra những gợi ý về một 
tiến trình thấy biết rõ ràng mà đôi khi rất khó để diễn 
đạt bằng lời nói. Do đó, khi đọc cuốn sách này, xin các 
bạn đọc chớ nên chấp chặt vào những định nghĩa 
trong từ điển hay những quy tắc văn phạm. 


Có thể bạn sẽ thấy một từ ghép mới “chánh 
niệm+trí tuệ” ở ngay đầu đề cuốn sách này hay xuất 
hiện chỗ này chỗ kia trong sách. Đó là cách thiền sư 
Sayadaw U Tejaniya dùng để nhấn mạnh sự cần thiết 
(của trí tuệ) chứ không phải chỉ mỗi là chánh niệm ở 
trong thiền vipassana. Chỉ mỗi chánh niệm thì không 
đủ; trí tuệ cũng phải có mặt trong con đường học hỏi 
và hiểu biết này nữa. 


Những câu như là “tâm đang hay biết” (thay vì 
“tâm biết”) được sử dụng trong những trường hợp để 
diễn tả một sự việc đang trong quá trình diễn tiến. 
Những từ như: quan sát, nhìn, chánh niệm, ghi nhận, 
nhận biết hay chú ý đêu có cùng ý nghiã và được dùng 
thay đổi lẫn cho nhau. Và cuối cùng, chữ Pháp 
(Dhamma) viết hoa là để nói về những lời dạy của 
Đức Phật (Phật Pháp), hay là thiền tập; còn chữ pháp 
(dhamma) viết thường là để chỉ các hiện tượng tự 


nhiên, quy luật tự nhiên hay để mục, đối tượng nhận 
biết của tâm. 


Các từ Pali được dùng kết hợp ở trong suốt cuốn 
sách. Đôi khi những từ dịch sang tiếng Việt chỉ là 
tương đối, chỉ diễn đạt ngắn gọn về ý nghĩa thực sự 
của từ Pali, vì vậy để thực hành thiền chánh niệm thì 
sự diễn giải cần phải đầy đủ. Hãy xem thêm LÔ phần 
giải nghĩa từ Pali ở cuối sách và tham khảo từ điển 
Phật học và kinh điển để có định nghĩa hoàn chỉnh 
hơn. “Hãy cố gắng. CÓ Sự “cảm nhận” đối với các từ 
Pali khi bạn đọc, và cố gắng hiểu chúng ở trong ngữ 
cảnh cụ thể” là một lời khuyên mà chúng tôi xin được 
nhắc lại từ cuốn Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ của 
thiền sư Sayadaw U Tejaniya. 


Và cuối cùng, chúng tôi xin được dùng từ “bạn”, 
hay “chúng ta” thay cho “thiền sinh” ở trong cuốn 
sách này. 


MỤC LỤC 


Lời cảm tạ 
Bạn đọc thân mến 
Ghi chú về các thuật ngữ 


Thiền chánh niệm là gì? 
Làm sao bạn biết có tâm? 
Kiên trì bền bỉ 
Ai đang hành thiền? 
Đề mục là gì? 
Bắt đầu với bất cứ đề mục nào. 
Sử dụng bất cứ đề mục nào sẵn có để phát triển chánh niệm 
Tâm phải luôn tỉnh thức và hứng thú 
Thời gian nào là tốt nhất để hành thiền 
Chờ đợi và quan sát với trí thông minh 
Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ 
Hãy tư duy khi thực hành 
Hay biết bất cứ cái gì đang diễn ra 
Tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra 
Ngũ căn 
Niệm 
Quay tâm vào bên trong 
Thiền bắt đầu ngay từ khi bạn thức dậy 
Định 
Hai loại định 
Định sanh từ trí tuệ bắt đầu bằng trí tuệ 
Tinh tấn 
Thực hành một cách thư giãn nhưng không ngừng lại 
Tín 


Hãy có hứng thú với công việc của mình 

Tuệ 

Thái độ đúng đắn 

Tâm là một phần của tự nhiên 

Đau đớn và khó chịu 

Tóm lược về cách thực hành trong lúc ngồi thiền, đi kinh 
hành và sinh hoạt hàng ngày 

Suy nghĩ 

Tại sao chúng ta phải thực hành trong mọi lúc? 


Tu tập trạch pháp 
Con lắc 
Hứng thú và tìm hiểu 
Thất giác chỉ 
Vai trò của chánh niệm 
Đừng để tâm sân tăng trưởng 
Tâm sỉ là bóng tối 
Hãy khuấy động mọi thứ lên một chút 
Câu hỏi rút ra từ chương “Thế nào là thiền chánh niệm” 


Thái độ đúng 101 
Thế nào là thái độ đúng khi hành thiền 
Chúng ta quan sát như thế nào? 
Tại sao chúng ta phải chánh niệm? 
Hạnh phúc với chánh niệm 
Hãy làm tất cả những việc gì là thiện 
Tạo đà chánh niệm 


Tỉnh yếu thiền chánh niệm 


Chánh niệm từng giây phút đem tới đà quán tính 


Bất cứ đề mục nào 
Kiểm tra tâm thiền 
Quan sát một cách tự nhiên 
Ngồi thiển 
Đi kinh hành 
Thiền trong lúc ăn uống 
Sinh hoạt hàng ngày 
Đau 
Cảm thọ 
Sân chỉ là sân, nó chỉ là bản chất của pháp 
Kiên trì tinh tấn 
Lấy đà chánh niệm 
Giá trị của chánh niệm 
Một số câu hỏi thêm... 


Tóm lược 


Thuyết pháp buổi sáng I 

Ngày thứ nhất 

Tâm thiền 

Trí tò mò và hứng thú 

Chờ đợi và quan sát 

Tâm tham dính chặt như keo 

Hiểu biết chân lý về khổ 

Trí tuệ không có sự chọn lựa yêu ghét 

Pháp hành này thực hành trong mọi lúc 
Ngày thứ hai 

Phát triển các tâm thiện 

Tất cả đề mục đều mang bản chất của pháp 

Hoan hỷ thực hành 

Hương vị của Pháp 


Thuyết pháp buổi sáng II 186 


Thiền chánh niệm là một tiến trình học hỏi 186 
Kiểm tra lại thái độ 187 
Có hứng thú với những hoạt động của tâm 188 
Hiểu biết rằng đề mục chỉ là đề mục 192 
Bạn có chắc là có chánh niệm không? 193 
Đừng chạy theo đề mục 195 
Định của thiền vipassana 197 
Mong đợi và sự kiên nhẫn 198 
Sống trong hiện tại 200 
Khi tâm có hứng thú là trí tuệ đang làm việc 201 
Lợi ích của chánh niệm 203 
Chánh tỉnh tấn và năng lượng 205 
Thực hành đúng 206 
Bát chánh đạo 206 
Ngũ căn 207 
Tâm tham 208 
Hãy biết trân trọng tâm đang làm việc 211 
Tăng cường sức mạnh cho tâm 212 
Vô thường, khổ, vô ngã 214 
Kinh nghiệm đơn giản, hiểu biết sâu sắc 214 
Cơ hội được thực hành thiền chánh niệm rất hiếm gặp 216 


Pháp ở mọi nơi 216 


THIỀN CHÁNH NIỆM LÀ GÌ? 


Chúng ta hãy nói một chút về thiền. Tại thiên viện 
này, chúng ta thực hành thiên Tứ Niệm Xứ 
(satipatthana), hay còn gọi là thiên chánh niệm trên 
bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp. Tuy nhiên, 
trước khi bắt đầu thực hành, chúng ta cần phải hiểu 
rõ mình đang thực hành cái gì và tại sao lại thực hành 
nó. Điều quan trọng là chúng ta bắt đầu pháp hành 
này giống như bắt đầu thực hiện một dự án lớn, cần 
phải hiểu rõ những ý tưởng của dự án và những 
nguyên tắc chủ đạo của những việc chúng ta dự định 
thực hiện. Chúng ta cần có những thông tin cơ bản và 
những hiểu biết đúng về bản chất của thiền chánh 
niệm để có thể thực hành một cách tốt đẹp. Chúng ta 
không thực hành một cách mù quáng. 


Thiền chánh niệm là gì? Mục đích tu tập của chúng 
ta là gì? Loại tâm nào, thái độ nào cần phải có khi 
thực hành thiền? Thực hành như thế nào? 


Đối với tôi, thiển chánh niệm cơ bản là làm việc để 

„ ⁄ ^ N . N .ÃA ~ ⁄ 
chuyển hóa tâm minh. Thiên là việc tu dưỡng các 
trạng thái tâm thiện, nuôi dưỡng một cái tâm hướng 
về Pháp, và phát triển các phẩm chất tốt đẹp của tâm. 
Thiền chánh niệm không phải là một công việc được 


làm do thân hay do để mục! (hay đối tượng hay biết 
của tâm, là những gì đang xảy ra, những gì đang được 
tâm quan sát. Xem thêm ở chương Đề mục là gì?). 


Đề mục không hành thiền, mà là tâm 
đang hành thiền. Chính vì vậy mà thiền tập 
được gọi là “công việc của tâm”, và chính vì vậy 
mà bạn cần phải hiểu biết về tâm mình. 


Làm sao biết có tâm? 


Bạn có biết mình có tâm hay không? Làm sao biết 
mình có tâm? Bạn có thể thấy hay quan sát được tâm 


† Đề mục là những đối tượng để chánh niệm quan sát. Đề mục có thể là 
bên trong như hơi thở, cảm giác...có thể là bên ngoài như các biến xứ 
(kasina) đất, màu xanh, trắng... Trong thiền chỉ (samatha), thiền sinh chỉ 
tập trung vào một đề mục duy nhất để phát triển các tầng định thâm sâu. 
Trong thiền quán (vipassana) thiền sinh có thể hay biết nhiều đề mục trong 
thân tâm mình để nhận rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. 
Mặc dù dùng từ "đối tượng quan sát" thì rõ nghĩa hơn đối với những người 
ít đọc kinh điển, song trong ngôn ngữ đời thường người ta lại hay có thói 
quen nghĩ rằng “đối tượng quan sát” là những thứ ở bên ngoài chủ thể 
quan sát, trong khi “đối tượng quan sát” trong thiền tuệ chỉ là những hiện 
tượng hay những diễn trình tự nhiên trong thân, tâm hành giả chứ không 
phải là những sự vật, sự việc ở thế giới bên ngoài. Kinh điển nguyên thuỷ 
vẫn thường sử dụng từ Pali là kammatthana (đề mục) cho cả hai loại thiền 
chỉ và thiển quán. Vì vậy, ở đây chúng tôi vẫn dùng cả hai từ "đề mục" và 
"đối tượng quan sát" thay đối lẫn cho nhau. Nhiều người thường nhầm lẫn 
rằng từ “đề mục” là chỉ dành riêng cho thiền chỉ, ý kiến đó là không chính 
xác - ND. 


thông qua sự làm việc hay hoạt động của nó như 
nhận biết, suy nghĩ, kinh nghiệm2, cảm nhận, ham 
muốn, tập trung chú tâm... Bây giờ bạn hãy chắp hai 
tay vào nhau và nhìn vào đôi bàn tay của mình. Bạn 
biết hai tay mình đang chạm nhau đúng không? Làm 
sao bạn biết được cảm giác xúc chạm ấy? Tâm làm gì 
để bạn có thể biết được điều ấy? Bạn biết bởi vì tâm 
đang hay biết và đang hướng sự chú ý vào nó. 


Bạn có biết rằng tâm mình đang nhận biết và đang 
chú ý không? Bạn có biết tay mình chắp trong khi tâm 
đang mải suy nghĩ chuyện khác không? Không. Vì vậy 
bạn có thể thấy được điều đó không chỉ vì tay bạn 
đang chắp lại mà còn bởi tâm mình đang chú ý, và 
chánh niệm là một phần của sự chú ý đó. 


Bạn có thể chuyển sự chú ý của mình từ bàn tay 
xuống chân được không? Được, đúng không. Sự 
chuyển hướng chú ý này thực ra chính là tâm đang 
hoạt động. Chính là tâm đang chú ý. Nếu bạn biết 
răng mình đang chú ý vào một cái gì đó, lúc đó bạn 


? Kinh nghiệm với ngh_ a cảm nhận, trải nghiệm những gỡ đang 
diễn ra trong hiện tại. Từ kinh nghiệm (experience) trong thiền quán là 
để chỉ những gì đang diễn ra trong hiện tại, những gì chánh niệm quan sát 
được ... đó có thể là các tiến trình thân hoặc tâm như hơi thở, cảm giác 
hay một tiến trình suy nghĩ, một tâm sân, tâm hỷ...khởi lên trong quá trình 
quan sát. Không nên hiểu từ kinh nghiệm này theo nghĩa bình thường là 
các kỹ năng, tri thức thu thập được trong công việc hoặc đời sống (kinh 
nghiệm làm việc, kinh nghiệm giao tiếp...) 


cũng nhận biết được tâm của mình. Không cần phải 
đi tìm kiếm tâm ở đâu cả, bởi vì ít nhiều ai cũng nhận 
biết được nó. Hay biết, suy nghĩ, dự tính, ý định.. đều 
là những hoạt động của tâm cả. Mới đầu thì không dễ 
nhận ra tâm như các đề mục khác, bởi vì sự thiếu 
hiểu biết thế nào là tâm. 


Kiên trì bền bỉ 


Chúng ta cần loại cố gắng nào khi hành thiền? Đến 
bây giờ rất nhiều người mới chỉ biết có một loại cố 
gắng, đó là loại cố gắng cưỡng ép, tiêu tốn năng 
lượng. Tuy nhiên khi sự cố gắng được thúc đẩy bởi 
động lực của phiền não như tham (lobha), sân (dosa) 
hoặc sỉ (moha) thì đó lại là tà tỉnh tấn. Loại tỉnh tấn 
này chỉ càng nuôi lớn thêm phiền não trong quá trình 
cố gắng mà thôi. 


Vậy thì phải hành thiên thế nào đây? Chúng ta 
phải sử dụng loại nỗ lực thiện (kusala) và loại cố gắng 
đúng đắn của nhãn nại và kiên trì. Chánh niệm (sai) 
cần phải cân băng. Sự tự tin vào chính mình và đức 
tin (saddha) vào pháp hành cần phải cân bằng. Tinh 
tấn (viriya) cũng cần phải cân bằng. Những căn này, 
cùng với định (samadhi, sự ổn định của nội tâm) và 
tuệ (pañña) tạo thành ngũ căn (indriya) làm việc 
cùng với nhau trong thiền. 


Tuệ giác không có cơ hội xuất hiện khi chúng ta 
quá chú tâm vào một đề mục mà không quán sát, 
tìm hiểu những gì đang diễn ra trong hiện tại 

(trạch pháp-dhamma vicaya) 


Chúng ta không thể nói là mình hành thiển 
vipassanä khi chỉ làm mỗi việc là chú tâm tập trung 
vào đề mục, bởi vì thiển vipassana là tập học hiểu về 
tiến trình thân và tâm của chính mình (danh-sắc, 
nãma-rũpa). 


Ai đang hành thiền? 


Bạn không hành thiền, mà chính những quan kiến 
nằm sâu trong tâm bạn đang hành thiền. Nếu những 
quan kiến bên trong này sai lâm, thì toàn bộ tiến 
trình thiền tập của bạn cũng sai đường lạc lối. Chỉ khi 
tâm thiền (cái tâm biết tâm quan sát) có quan kiến 
đúng đắn, thái độ đúng đắn và hiểu biết đúng đắn thì 
bạn mới thực hành đúng được. 


Những thông tin trong cuốn sách này, những buổi 
trình pháp và pháp đàm, những lời nhắc nhở chỉ có 
mục đích là cung cấp cho chúng ta thông tin đúng. Rồi 
sau đó chúng ta sử dụng những thông tin đã được 
học, nghe và hiểu ấy, cộng với vận dụng trí thông 


minh (cũng là một loại trí tuệ) trong quá trình thực 
hành để phát triển trí tuệ. 


Chúng ta cân có chánh kiến và chánh tư duy. 
Chúng ta cũng cần có sự thẩm sát, hay trạch pháp, là 
sự quán xét các hiện tượng của thân tâm và tìm hiểu 
xem cách thức thực hành và quan sát của mình như 
thế nào. Điều quan trọng ở đây là sự cần thiết phải có 
trí tuệ đi cùng với chánh niệm để tuệ giác thu được 
từ kinh nghiệm trực tiếp có cơ hội khởi sanh. 


Tâm thiền, cái tâm hay biết hay là tâm quan sát 
cần phải là một cái tâm “thuận pháp”, một cái tâm 
thiện. Chúng ta chỉ thực hành đúng khi thực hành với 
một cái tâm thiện. Chúng ta không thể nói mình thực 
hành đúng khi để tham, sân hay si hoạt động trong 
tâm thiền. 


Khi thực hành với mong cầu là thực hành với tâm 
tham. Khi thực hành với tâm bất mãn hay không hài 
lòng là thực hành với tâm sân. Khi không thực sự hiểu 
mình đang làm gì là thực hành với tâm sĩ. 


Một phần công việc thiền tập là bắt đầu nhận diện 
những xu hướng tâm bất thiện mỗi khi nó sanh khởi. 
Khi có những động lực này trong tâm thì chúng ta 
không thể cố thực hành được. Chúng ta phải nhận 


diện khi nào có xu hướng tâm sai hay bất thiện, và 
khi nào có xu hướng tâm đúng hay thiện, cùng với 
những hậu quả tương ứng của nó. Điều đó có nghĩa là 
học hiểu thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Để 
làm được điều này, chúng ta phải sử dụng những kiến 
thức lý thuyết đã có, cộng với sự thông minh và trí 
tuệ trong lúc thực hành để nhận diện phiền não mỗi 
khi chúng có mặt trong tâm. Chúng ta cũng phải biết 
trân trọng tiến trình học hỏi này. 


Đêề mục là gì? 


Chúng ta thường sử dụng từ “đề mục” (hay đối 
tượng nhận biết). Đề mục là gì? Để mục là những gì 
chúng ta đang kinh nghiệm, đang quan sát, những gì 
đang được tâm nhận biết. Luôn luôn có một cái gì đó 
đang diễn ra, vì vậy chẳng bao giờ thiếu đề mục cả. 
Tất cả chúng đang diễn ra (hay đang sanh khởi) đúng 
như bản chất của chúng. Trong thiên chánh niệm, 
chúng ta không kiểm soát các kinh nghiệm. Chúng ta 
quan sát mỗi khi có cái gì đó diễn ra hay nảy sinh, 
tâm bị hút về phía đó, và chúng ta quan sát tiến trình 
ấy. Bản chất của đề mục cần phải được tâm hay biết, 
cảm nhận và kinh nghiệm. 


Trong bất cứ khoảnh khắc nào cũng có vô số đề 
mục đến qua 6 cửa giác quan mà tâm có thể nhận biết. 


Có bao nhiêu cửa giác quan? Có 6 cửa giác quanẻ. 
Cách chúng ta quan sát để mục qua 6 cửa giác quan 
chính là tâm đang làm việc. Trong khi cần phải hiểu 
biết về đề mục, thì chúng ta cũng cần phải nhận ra 
rằng thiền không phải là công việc của đề mục. Thiền 
là công việc của tâm. Chính vì vậy để hành thiền tốt, 
điều quan trọng là phải hiểu biết về tâm, gồm cả cách 
nó quan sát, cách nó làm việc và những thái độ đẳng 
sau của nó nữa. Chúng ta đang hành thiền với thể loại 
tâm nào đây? 


Khi chú tâm tập trung vào đề mục, chúng ta không 
thể thấy được sự hoạt động của tâm. Khi nhìn đồ vật 
qua cặp kính mà mình đang đeo, chúng ta có thể sẽ 
không nhận thấy răng mình đang đeo kính. Cũng 
giống Vậy, nếu quá tập trung vào đề mục chúng ta sẽ 
không thể thấy được tâm, không thấy được nó đang 
làm gì, đang hoạt động như thế nào. Nếu không quá 
chú ý nhìn đồ vật, thì ít nhất chúng ta cũng còn biết 
được rằng mình đang đeo kính. Đó là cách tâm mình 
làm việc. 


Chính vì vậy tôi thường cảnh báo các bạn chớ nên 
tập trung chú tâm nếu mục đích của mình là nắm bắt 


3 Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (tâm). Ý cũng là một cửa giác quan bởi 
vì ở đó có sự tiếp xúc giữa tâm và các đối tượng của nó (pháp trần) là 
các suy nghĩ, hình ảnh, tưởng tượng... 


được toàn cảnh và hiểu biết về bản chất của tâm và 
đề mục. Khi thực hành, sự khác biệt giữa cái bạn đang 
quan sát và cách bạn quan sát (hành động quan sát) 
sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nói cách khác hiểu biết của 
bạn về tâm mình và về để mục sẽ trở nên rõ ràng 
hơn. Bạn sẽ tự mình nhận ra rằng: “Ô, đây là đề mục 
và đây là tâm”, và rằng bản chất của chúng là khác 
nhau. Bạn sẽ thấy ra điều này khi thực hành. Tôi chỉ 
giải thích cho bạn để bạn có thông tin trợ giúp khi bắt 
tay vào thực hành. 


Hãy suy nghĩ kỹ đến những điều này: bạn có còn 
hành thiên chánh niệm khi chỉ ngồi và chú tâm vào 
một đề mục không? Khi chú ý vào một cái gì đó thì 
đấy có phải là thiền chánh niệm hay không? Không, 
đó chỉ là tập trung chú tâm vào một đề mục mà thôi. 
Thế nếu bạn chỉ thuần hay biết thì đó là gì? Còn nếu 
tâm thiền đầy những trạng thái tâm bất thiện thì đó 
là gì? 


Chẳng hạn khi bạn đang quan sát, đang hay biết và 
chánh niệm: cái gì là để mục (thân hoặc tâm) và cái gì 
là tâm, hay nói cách khác, cái gì là cái bị quan sát và 
cái gì là cái đang quan sát. Bạn có nên quán xét điều 
đó hay không? Một thiền sinh chỉ muốn quan sát để 
mục thì có thể quán xét được như vậy hay không? 
Một thiền sinh chỉ biết bằng lòng với một trạng thái 
tâm bình an thì có thể thu được tuệ giác về bản chất 
của thân tâm mình hay không? Không. Họ chỉ bám víu 


vào trạng thái bình an ấy và cố gắng để ở trong đó lâu 
hơn mà thôi. Khi đó không thể có cơ hội cho trí tuệ 
sanh khởi. 


Trong thiên chánh niệm, chúng ta không cần làm 
việc với đề mục hay những gì chúng ta quan sát. 
Chúng ta chỉ có thể và chỉ cần chú ý đến cách thức 
mình quan sát đề mục như thế nào mà thôi. 


Chúng ta làm điều này bằng cách đầu tiên là nhận 
biết tâm mình đã sẵn sàng quan sát như thế nào. Nó 
bất an hay bình lặng? Có loại trí tuệ nào đó đang hiện 
diện hay không? (các loại trí tuệ khác nhau: văn tuệ - 
sutamayä pañña, tư tuệ - cintämayäa pañña, và tu tuệ - 
bhãvanämayä paññaä. Xem thêm trong mục Chỉ mỗi 
chánh niệm thì không đủ). Bạn không cần phải thay 
đổi cách thức tâm quan sát. Bạn chỉ cần ghi nhận cách 
nó đang quan sát ra sao và hậu quả của cách quan sát 
ấy như thế nào. 


Qua thời gian, chúng ta sẽ nhận ra được những 
mối quan hệ nhân quả khác nhau. Khi bạn đã quan 
sát lại nhiều lần và thấy rõ những kịch bản khác nhau 
ấy, bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ hơn cách thức những suy 
nghĩ và trạng thái tâm ảnh hưởng đến cách nhìn nhận 
của bạn đối với cái mình đang quan sát như thế nào. 


Bắt đầu với bất cứ đề mục nào 


Hãy bắt đầu bằng cách chánh niệm về bất cứ một 
đề mục nào. Trong khi duy trì chánh niệm, hãy 
thường xuyên kiểm tra lại tâm mình. Tâm đang 
chánh niệm về cái gì? Khi chánh niệm tâm có thoải 
mái hay không? Tâm có thư giãn không? Thái độ của 
tâm như thế nào? Hãy thường xuyên kiểm tra. Hãy 
cẩn thận đừng để mình chỉ chú tâm vào đề mục. 


Khi đi kinh hành, hãy kiểm tra xem tâm nôn nóng 
hay thư giãn. Có khó để biết được điều đó không? 
Không! Bạn chỉ cần kiểm tra lại tâm mình thôi, đúng 
không. Có quá khó để biết tâm mình không? Đến đây 
thì không khó để nhận biết những trạng thái tâm rõ 
và những hoạt động của tâm. Xin đừng đi tìm kiếm 
những thứ vi tế vội. Tâm đang như thế nào? Nó đang 
bình an, thanh thản hay căng thẳng? Nó có mệt mỏi 
không? Bạn có thể biết được điều đó chứ, đúng 
không. Hãy quan sát tâm mình. Cái gì đang diễn ra 
bây giờ? Bạn có thể kiểm tra để biết xem: 


m Bạn đang chánh niệm với thể loại tâm gì? 


mKhi chánh niệm đề mục này, tâm mình cảm thấy 
ra sao? 


Hãy cố gắng quan sát mối quan hệ giữa tâm và đề 
mục như thế. Điều quan trọng là phải ý thức về 


những mối liên quan và liên hệ nhân quả kiểu như 
vậy trong quá trình thực hành. 


Sử dụng bất cứ đề mục nào sẵn có để phát 
triển chánh niệm 


Cái nào tốt hơn: quan sát hơi thở hay quan sát 
phồng xẹp (của thành bụng)? Chẳng có cái nào tốt 
hơn cái nào cả. Chúng đều như nhau tất! Bạn không 
nên thích cái này hơn cái kia. Nếu làm như vậy là bạn 
đã bị dính mắc vào một đề mục. 


Đề mục ở lỗ mũi là một đề mục. Đề mục ở thành 
bụng là một đề mục. Âm thanh là một đề mục. Nóng 
là một đề mục. Trong thiền vipassana, mắt là một cửa 
giác quan và mũi là một cửa giác quan khác. Bạn có 
thể chánh niệm về bất cứ đề mục nào được không? 
Bạn có thể bắt đầu chánh niệm về tiếng động được 
không? Bạn có phải đi tìm tiếng động không? Nó luôn 
có sẵn ở đó đấy chứ, đúng không. Bạn có thể nhận 
biết rằng tiếng động đang có mặt. Hãy nhìn bất cứ đề 
mục nào có sẵn. Không cần phải đi tìm kiếm những 
đề mục vi tế. 


Thiền vipassana sử dụng bất cứ đề mục nào! 
để phát triển chánh niệm (sati), 
định tâm (samadhi) và trí tuệ (pañña). 


Một thiền sinh với chánh niệm+trí tuệ sẽ sử dụng 
bất cứ đề mục nào để phát triển niệm, định và tuệ 
chứ không phải để tăng trưởng tham, sân hay si. Tâm 
sẽ tăng trưởng sức mạnh nếu bạn thực hành một 
cách thư giãn, thoải mái và bền bỉ liên tục. Nên nhớ 
đề mục không quan trọng, quan sát với thái độ đúng 
đắn quan trọng hơn. 


Tâm phải luôn tỉnh thức và hứng thú 


Thực hành Pháp là một công việc của tâm, điều đó 
có nghĩa là tâm phải có chánh niệm (sự hay biết). 
Tâm cũng phải tỉnh thức và có hứng thú tự tìm hiểu 
chính mình. Nhưng bởi vì xu hướng thói quen của 
chúng ta là cứ hướng sự chú ý ra bên ngoài nên 
chúng ta thường xuyên quên kiểm tra lại chính mình. 
Chính vì vậy chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình 
và tự nhắc nhở bản thân mình để duy trì chánh niệm. 


+ Tất nhiên đó phải là một đề mục nằm trong một trong bốn niệm xứ 
là thân, thọ, tâm, pháp. Và đề mục đó cũng không phải là một khái 
niệm. 


Quán tính chánh niệm đến từ việc thực hành liên 
tục từng giây phút. Chúng ta mong muốn chánh niệm 
liên tục không gián đoạn để cuối cùng sẽ có được đà 
quán tính tự nhiên của chánh niệm. Dùng hình ảnh ví 
dụ, chúng ta không muốn loại lửa rơm chóng tàn, mà 
muốn có được ngọn lửa lâu bền như lửa than, lửa củi. 


Thời gian nào là tốt nhất để hành thiền? 


Nhiều thiền sinh có suy nghĩ rằng thiền của họ bắt 
đầu khi nghe tiếng chuông đánh thức vào buổi sáng. 
Không phải như thế! Tiếng chuông chỉ là để nhắc nhở 
bạn. Thời gian thích hợp để hành thiền là từ lúc bạn 
thức dậy vào buổi sáng cho đến khi lên giường đi 
ngủ. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tự kiểm tra 
lại mình. Tâm có sáng suốt không? Có cảm thấy tươi 
mới không? Còn buồn ngủ không? Có khi bạn thức 
dậy nhưng vẫn còn muốn ngủ nữa. Có khó để biết 
không? Gó thể biết được tất cả những điều ấy không? 
Bạn chỉ phải làm mỗi việc là tự hỏi chính mình. 


Bạn thực hành là để hiểu biết thân tâm mình. Hãy 
để những gì đến thì đến; chẳng quan trọng. Công việc 
của tâm là hay biết và ghi nhận, điều đó có thể làm 
trong bất cứ tư thế nào, bất cứ công việc gì. Chỉ mỗi 
việc ngồi thu lu trên tọa cụ đâu phải đã là hành thiền. 
Một số người ngồi ngủ gật, có người thì ngồi mơ 
mộng đâu đâu. Đó có phải là hành thiền không? 


Chờ đợi và quan sát với trí thông minh 


Trong pháp hành này, chúng ta không tập trung chú 
tâm, không kiểm soát, không cố gắng quá mức, không 
hạn chế hay can thiệp. Tất cả những hành động đó đều 
có động lực từ các phiền não như tham, sân, sỉ. 


Chúng ta thường hay sử dụng rất nhiều cố gắng 
sai đường (tà tinh tấn) để có được những thứ mình 
muốn hoặc bỏ rất nhiều công sức để tống khứ những 
gì mình không ưa. Chúng ta cũng thường làm nhiều 
việc một cách mù quáng trong khi chẳng biết chắc 
mình cần phải làm gì. 


Với pháp hành này, chúng ta chỉ cân chờ đợi và 
quan sát với trí thông minh. Khi ngồi thiền bạn có thể 
hay biết được những gì một cách tự nhiên? Bạn 
không phải tập trung tâm hay nhìn vào một đề mục 
đặc biệt nào cả. Bạn chỉ hay biết và tự quan sát chính 
mình: 


m Bạn có biết mình đang ngồi đây hay không? 
m Cái gì đang diễn ra trong thân của bạn? 


m Bạn có thể biết được những gì một cách tự 
nhiên? Bụng phồng, xẹp, nóng bức, tiếng động... 


m Bạn có nhận biết được hai bàn tay mình đang 
chạm vào nhau không? 


m Cánh tay bạn có mỏi không? 


Bạn cần bao nhiêu sức lực để biết mình đang nhìn, 
đang nghe, cảm nhận cảm giác nóng, lạnh, cảm giác 
xúc chạm hay sự mệt mỏi? Bạn có cần phải tập trung 
chú tâm mới cảm nhận được những điều ấy không? 
Đơn giản hay biết như vậy có mệt mỏi hay khó lắm 
không? Bạn xem, quan sát như vậy có dễ không? Cứ 
thực hành như vậy cả ngày đâu có mệt mỏi gì ! 


Hãy tự hỏi xem mình có hay biết không và rồi mới 
bắt đầu ngồi thiền hoặc đi kinh hành. Bản chất của 
tâm là nhận biết để mục nó muốn một cách tự nhiên 
và nó sẽ hay biết nhiều ít tùy theo khả năng của nó. 
Thường xuyên tự kiểm tra mình khi ngồi thiền, đi 
kinh hành, khi ăn, khi sinh hoạt. Tâm biết những gì nó 
muốn biết, đúng không? “Cái biết tự nhiên” này rất dễ 
đối với bạn. Còn cứ phải cố đi tìm đề mục mình thích 
sẽ làm bạn mất rất nhiều năng lượng. 


Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ 


Nên nhớ, chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ! 
Cần phải có cả trí tuệ hiện diện cùng chánh niệm. 


Trí tuệ ấy từ đâu mà có? Có ba loại trí tuệ: 
sutamaya pañña (văn tuệ), cintãmayä pañña (tư tuệ), 
bhavanamaya pañña (tu tuệ). Sutamaya pañña (văn 
tuệ) là thông tin bạn thu được từ sách vở, nghe 
thuyết pháp hay trình pháp với thiền sư. Cintãämayä 
paññã (tư tuệ) là trí thông minh hay hiểu biết thu 
được từ tư duy, lý luận hoặc những phân tích tri thức. 
Bhãvanamaya pañña (tu tuệ) là tuệ giác hay trí tuệ 
thu được từ kinh nghiệm trực tiếp. Nói ngắn gọn, 
chúng ta gọi chúng là thông tin, trí thông minh và tuệ 
giác. Trong cuốn sách này, chúng ta có thể gọi bất cứ 
loại nào trong ba loại đó là trí tuệ, hoặc đôi chỗ gọi cụ 
thể là thông tin, trí thông minh và tuệ giác. 


Bạn có thể làm việc về một vấn đề nào đó mà 
chẳng biết tý gì về nó được không? Bạn chỉ có thể làm 
việc được khi có thông tin đúng về nó. Vậy thì làm thế 
nào để thực hành đúng? Trước khi thực hành, bạn 
phải có được thông tin hoàn chỉnh và chính xác để 
khi thực hành, trí tuệ ở dạng thông tin và trí thông 
minh mới có mặt cùng với chánh niệm. Bạn cần phải 
có thông tin đúng và thái độ đúng làm nền tảng trí 
tuệ để thực hành đúng. Đức Phật gọi đó là chánh 
niệm và tỉnh giác (sati-sampajañña). 


Có thông tin đúng bạn sẽ không gặp phải những 
khó khăn do sử dụng thông tin sai. Thông tin đúng 
thu được từ việc nghe Pháp, hỏi đạo và đàm luận 


Pháp. Tôi cung cấp thông tin, và bạn là thiền sinh, sẽ 
sử dụng thông tin ấy cộng với trí thông minh của bạn 
khi thực hành. Tuệ giác sẽ sanh khởi khi nhân duyên 
đã hội đủ. 


Hãy tư duy khi thực hành 


Vậy, bạn nên nghĩ hay không nên nghĩ khi thực 
hành thiển? Bạn cần phải cảnh giác đối với những 
loại suy nghĩ khiến cho tham, sân, si tăng trưởng. Khi 
nói không nên suy nghĩ khi hành thiển là muốn nói 
đến loại suy nghĩ bị thúc đẩy bởi phiền não. Tất nhiên 
bạn không thể ngăn chặn được những suy nghĩ sinh 
khởi một cách tự nhiên trong tâm, nhưng bạn không 
được giúp cho những suy nghĩ phiển não ấy ngày 
càng lớn lên. 


Bạn không phải chặn đứng tất cả mọi loại suy nghĩ! 
Bạn nên nghĩ về Pháp mà bạn đã được nghe, những 
thông tin đã được đọc ở đây, nghĩ về công việc bạn 
đang làm (Việc tu tập) và quán xét xem mình đang 
thực hành như thế nào. Loại suy nghĩ này sẽ khiến trí 
tuệ thêm tăng trưởng. 


Thông tin tôi cung cấp cho bạn ở đây sẽ làm việc ở 
trong tâm khi bạn thực hành, và bạn sử dụng lý 
thuyết cộng với trí thông minh của mình để tu tập 


một cách sáng tạo trong từng hoàn cảnh cụ thể. Tận 
dụng những phẩm chất tâm tốt (như chánh niệm, 
tinh tấn, trí tuệ) và vận dụng trí thông minh là công 
việc của thiền chánh niệm. 


Hỏi: Có đề mục và có cả tâm quan sát ở đó. Vậy cái 
nào quan trọng hơn? 


Đáp: Tâm quan sát quan trọng hơn. 


Nếu muốn hiểu sự thật, bạn cần phải chú ý đến 
tâm quan sát. Trí tuệ có thể sanh khởi khi mà trong 
tâm bạn còn có mặt tham, sân, si được không? Bạn 
đang thực hành với thái độ như thế nào? Hãy thường 
xuyên kiểm tra lại thái độ của mình. Đừng có dính 
mắc vào các kinh nghiệm. Chúng sanh lên theo bản 
chất tự nhiên của chúng và chỉ có tác dụng để cho 
mình giữ chánh niệm mà thôi. 


Một thiền sinh trí tuệ sẽ sử dụng các đề mục đến 
với mình qua 6 cửa giác quan để phát triển sự ổn 
định nội tâm, chánh niệm và trí tuệ. Đối với những 
thiền sinh chưa tới mức độ trưởng thành (về mặt tâm 
linh) như thế, cũng vẫn những đề mục ấy nhưng 
chúng sẽ chỉ làm tăng thêm tham, sân và sỉ thôi. 


Hỏi: Đề mục nào tốt hơn, hơi thở ở lỗ mũi hay 
phồng xẹp của bụng? 


Đáp: Chẳng cái nào tốt hơn cái nào cả. Một đề mục 
này chẳng tốt hơn một đề mục khác. Đề mục chỉ là đề 
mục. Nếu bạn cho đề mục này tốt hơn đề mục khác, 
một cách tự nhiên bạn sẽ bị dính mắc vào nó. Về sau, 
khi không thể chú tâm đến đề mục ưa thích ấy, bạn sẽ 
thấy rằng mình không thể hành thiền được nữa. 


Tâm tham chắc chắn sẽ sanh khởi khi bạn lựa 
chọn đề mục mình ưa thích. Tâm sân sẽ sanh khởi khi 
bạn không tìm thấy được đề mục mình chọn ấy nữa. 
Tin rằng một đề mục nào đó là “tốt”, nhất định đó là 
tâm sĩ đang hoạt động. 


Vậy thì, nhiệm vụ của bạn là phát triển đề mục 
hay phát triển chánh niệm? Đề mục vốn luôn có sẵn ở 
đó theo đúng bản chất tự nhiên của nó; công việc của 
bạn là phát triển chánh niệm. Bạn không cố thay đổi 
những gì đang diễn ra mà phải làm việc để củng cố và 
nâng cao cái tâm còn yếu chánh niệm của mình. Bây 
giờ đây, nó còn thiếu sự ổn định nội tâm, trí tuệ còn 
non nớt, tỉnh tấn còn yếu ớt và đức tin còn thiếu. 
Thiền là công việc củng cố và phát triển các căn tín 
(saddha), tấn (viriya), niệm (sati), định (samadhi), tuệ 
(pañña). 


Hay biết bất cứ cái gì đang diễn ra 


Hiểu được cái gì là vô ích khác xa việc suy nghĩ 
hoặc đánh giá cái gì đó là “không tốt”. Nếu tâm gán 


cho cái gì đó là tốt thì tâm tham đã sẵn sàng ngay lập 
tức. Bất cứ một đề mục nào sanh khởi, thì ngay tại đó 
đã có tâm si đợi sẵn rồi. Tâm si che án những đặc 
tướng tự nhiên của đề mục (nhưng không che án bản 
thân đề mục) và gán cho nó cái nhãn là “tốt” hoặc 
“xấu”. Tâm tham (iobha) và sân (dosa) liên làm công 
việc của nó là nắm giữ hoặc chối bỏ. Vậy thì làm sao 
chúng ta hành thiên được đây? Thiền là việc nhận 
biết các dạng tồn tại của tham, sân, sỉ từ thô rõ đến tế 
vi, và tất cả họ hàng của chúng đang có ở trong tâm 
khi tâm quan sát để mục. 


Trong pháp hành này, chúng ta tập hay biết bất cứ 
những gì đang diễn ra. Thay vì cố gắng làm cho tâm 
tĩnh lặng, chúng ta chỉ cần nhận biết và quan sát sự 

bất an với một thái độ đúng đắn. 


Bởi vì chúng ta muốn học hiểu về bản chất của 
tâm và của đề mục quan sát, chúng ta không cố gắng 
làm cho tâm phải tĩnh lặng hay cố gắng loại bỏ đề 
mục (đối tượng nhận biết của tâm). Chúng ta không 
can thiệp, không kiểm soát mà quan sát, bởi vì chúng 
ta muốn hiểu tâm và đề mục trong trạng thái tự 
nhiên, như chúng đang diễn ra. Đó chính là chánh 
kiến. 


Vì vậy, chúng ta cũng không cố gắng loại bỏ tâm 
sân khi tâm sân sanh khởi. Khi chúng ta cố gắng xua 
đuổi nó, nó lại càng sân hơn. Sân luôn mang tính tiêu 
cực, có đặc tính là đẩy đuổi cái gì đó đi. Chúng ta quan 
sát tâm sân bởi vì muốn hiểu bản chất thực sự của nó. 
Đó mới là ý nghĩa của thiền. 


Tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra 


Nếu mục đích của chúng ta là để hiểu biết, thì 
chúng ta cần hiểu bản chất của càng nhiều đối tượng 
nhận biết của tâm (đề mục) càng tốt, các tiến trình 
thân và tâm làm việc ra sao, và những mối quan hệ 
nhân quả như thế nào. 


Chỉ hiểu được một khía cạnh của kinh nghiệm sẽ 
không thể dẫn đến bất cứ tuệ giác nào. Dữ liệu chưa 
hoàn chỉnh và trí tuệ còn non yếu. 


Điều quan trọng là phải nghiên cứu, tìm hiểu mọi 
thứ đang diễn ra và có khả năng hay biết được tất cả 
mọi đề mục. Do đó, chúng ta làm việc với bất cứ đề 
mục nào sanh khởi; không cần phải tạo ra một kinh 
nghiệm nào hay giữ khư khư chánh niệm trên một đề 
mục nhất định nào đó. Chúng ta cần sử dụng trí tuệ 
cùng với chánh niệm để học hiểu về bất cứ cái gì đang 
diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại. Chỉ khi đó thì tầm 


nhìn của chúng ta mới được rộng mở, trí tuệ mới 
phát triển. Chúng ta cần rất. nhiều thông tin (đôi khi 
được gọi là dữ liệu) để điều này diễn ra. 


Hãy cảnh giác với tâm tham có thể sanh khởi một 
cách vi tế dưới dạng dính mắc với hoặc chống đối lại 
đề mục. Hãy lùi lại đằng sau một chút và quan sát, sử 
dụng tâm quán chiếu, tìm hiểu với thái độ đúng đắn ở 
đằng sau. Hãy tự hỏi mình các câu hỏi như: Cái gì 
đang diễn ra? Sự việc đang diễn ra tốt hay xấu? Có 
thực sự là tốt hay xấu thật không? Nó đúng hay sai? 
Tại sao nó lại diễn ra như vậy? Bởi vì bạn muốn hiểu 
nhưng gì đang diễn ra, bạn mới quan sát và tìm hiểu 
với trí thông minh. Ước muốn hiểu biết đã có sẵn ở 
đó trong tâm. Tâm quan sát với thái độ đúng đắn và 
sự nghiên cứu, tìm hiểu (trạch pháp) cần phải có mặt. 
Giờ đây bạn đã hiểu được thêm đôi chút sự khác biệt 
giữa tập trung chú tâm và thái độ chờ đợi, quan sát 
bằng trí tuệ. 


Ngũ căn (indriya) 


Chánh niệm (sari), sự vững vàng và ổn định nội 
tâm (samadhi - định), sự tỉnh tấn hay nỗ lực với “trí 
tuệ” (viriya), đức tin (saddha) và trí tuệ (pañña) là 
năm căn, hay năm năng lực tâm linh, làm việc cùng 
với nhau trong quá trình thiền tập. Thiền chánh niệm 
là công việc nuôi dưỡng và phát triển năm căn này để 
chúng làm việc một cách cân băng với nhau. 


Niệm (safi) 


Niệm có nghĩa là không quên. Niệm có nghĩa là 
ghi nhớ. Không quên cái gì? Không quên những gì 
chân chánh và thiện lành. Nó cũng có nghĩa là không 
quên thái độ đúng đắn và đề mục đúng đắn. Chánh 
niệm không có nghĩa là chúng ta tạo ra chánh niệm từ 
chỗ trước kia không có. Sai là không quên, sati 
không phải là sự cố gắng tập trung chú tâm đầy 
Cưỡng ép. 


Đề mục đúng đắn đối với bạn là kinh nghiệm 
thân và tâm của chính bạn 


Chỉ có bản chất của thân và bản chất của tâm. Tất 
cả đều có ở đó. Nếu bạn không quên, bạn có chánh 
niệm. Nếu bạn hay biết những gì đang diễn ra, bạn 
cũng đang có chánh niệm. Vậy bạn làm gì để có chánh 
niệm? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ phải 
mạng chánh niệm quay trở lại một đề mục nào đó với 
suy nghĩ “Ô, chánh niệm của tôi chạy đi đâu mất tiêu 
rồi, tôi phải đưa chánh niệm trở lại thôi”. Thực hành 
theo cách đó thật là mệt mỏi. 


5 Những gì đang thực sự diễn ra và nhận biết được ở trong thân và 
tâm của mình trong hiện tại. 


Tôi sẽ cho các bạn một cách đơn giản hơn và thư 
giãn hơn: tự nhắc chính mình. Khi bạn cố gắng có 
chánh niệm trở lại, có thể bạn đã chú tâm tập trung 
vào một đề mục nào đó. Tâm suy nghĩ sai lâm giờ đây 
cố gắng chú tâm vào một đề mục. Điều đó cần sức lực 
để tập trung. Còn khi bạn tự nhắc mình, thì ngay khi 
đó tâm đã trở về trên thân và tâm của mình rồi và 
chánh niệm tự động có mặt ở đó. Nếu bạn không tin, 
hãy tự hỏi mình xem: “Cái gì đang diễn ra trong tâm 
bây giờ?”. Bạn sẽ nhận biết được một điều gì đó. Cái 
gì đang diễn ra trong tâm bây giờ? Nó có bình an 
không? Có bất an không? Có thất vọng, bất mãn 
không? Cái gì đang diễn ra? Bạn sẽ thấy mình có thể 
nói được ngay cái gì đang diễn ra trong tâm của 
mình, dù răng chỉ rất là thô, rất là sơ lược. Bạn sẽ 
nhận ra rằng nếu bạn nghĩ về tâm của mình, chánh 
niệm liền quay về tâm. Đó chính là ý nghĩa của chánh 
niệm. 


Quay tâm vào bên trong 
Tâm chúng ta quen hướng ra bên ngoài. Chúng ta 


luôn chú ý đến những gì xảy ra ở bên ngoài, nhất là 
qua con mät. 


Thiền chánh niệm quay tâm vào bên trong. Vậy 
làm sao tâm quay vào bên trong được? Bạn chỉ cần 
nghĩ đến việc hướng tâm tới những gì đang diễn ra ở 


6 cửa giác quan thì tâm đã quay sự chú ý vào bên 
trong rồi. Bản chất của tâm là lấy ngay những gì nó 
nghĩ đến làm đề mục. Khi bạn nghĩ đến những gì đang 
diễn ra trên tay, tâm có chạy thẳng đến tay bạn 
không? Nếu bạn hỏi: “Có cái gì đang diễn ra trên đầu 
tôi ấy nhỉ?”, tâm bạn đã ngay lập tức ở trên đầu rồi. 
Bạn cần bao nhiêu sự tập trung để làm điều đó? 


Một cách khác để quay tâm vào bên trong là tập 
nhận biết rằng tâm đang chú ý đến những việc bên 
ngoài. Rồi sau đó để tâm lui lại đằng sau và nghĩ đến 
những gì đang diễn ra trong thân và tâm mình. Sự 
chú ý của tâm mình sẽ quay lại ngay với thân tâm. 
Mới đầu thì sẽ dễ nhận biết được thân mình hơn bởi 
vì nó rất rõ, nhưng với sự thực hành, tâm cũng trở 
nên dễ nhận biết. Tôi chú ý nhiều hơn đến cái tâm 
đang hoạt động hoặc tâm quan sát. 


Thiền bắt đầu ngay từ khi bạn thức dậy 


Thiền bắt đầu ngay khi bạn thức dậy, 
chứ không phải từ lúc bạn lên thiền đường 
hay khi ngồi xuống chiếu thiền. 


Hãy nghĩ đến bản thân mình ngay từ khoảnh khắc 
bạn thức giấc. Hãy suy nghĩ khi bạn sống với chánh 
niệm thì sẽ ra sao. Nếu (hướng) suy nghĩ đến chính 


mình, bạn sẽ có chánh niệm®. Tâm đang cảm thấy ra 
sao? Tâm đang nghĩ gì? Tâm đang ở đâu? Tâm đang 
làm gì? Hãy sử dụng những thông tin bạn có bây giờ 
và những gì bạn hiểu biết về bản chất của tâm. Hãy 
hỏi chính mình những câu hỏi như vậy ngay khi bạn 
thức dậy. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ có thể thực 
hành ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, đúng không. 
Tôi bắt đầu thực hành như thế đấy. 


Định (samadhi) 


Định nghiã là một nội tâm vững vàng và ổn 
định; định không có nghĩa là tập trung. Chúng ta 
có cần phải đạt được định tâm bằng cách tập trung 
không? Chúng ta có được một nội tâm định tĩnh mỗi 
khi tập trung chú ý vào một đề mục không? Rất nhiều 
thiền sinh bị đau đầu, cứng gáy vì đã dùng quá nhiều 
sức và cố gắng sai đường để tập trung vào một đề 
mục. Nó cũng gây mệt mỏi vì tốn sức cưỡng ép, hậu 
quả của việc ham muốn hay xua đuổi một điều gì đó. 


Định của thiền vipassana đến từ chánh kiến, thái độ 
đúng đắn và chánh tư duy. Ba điều đó cùng với 
chánh niệm liên tục sẽ đem đến sự ổn định nội tâm. 


5 Ở đây ý nói là hướng tâm đến chính mình. Đối với nhiều người, khi 
nghĩ đến chính mình thì họ sẽ tiếp tục dòng suy nghĩ lan man chứ 
không phải hướng tâm về thân-tâm để mà chánh niệm. 


Loại định này gọi là định của thiền vipassanäa 


Cuộc sống của chúng ta sẽ rối tung lên nếu chúng 
ta không biết suy nghĩ một cách hợp lý để vượt qua 
những khó khăn trong cuộc sống. Trái lại, chúng ta có 
thể giữ gìn được nội tâm bình lặng khi suy tính sự 
việc một cách thông minh. Cũng vậy, khi có chánh 
kiến, chánh tư duy và thái độ đúng, một nội tâm bình 
lặng sẽ tăng trưởng. Định tâm không thể phát triển 
với tà kiến, tà tư duy và thái độ sai lầm. 


Hai loại định 


Có loại định đến từ việc tập trung tâm hay chú 
tâm hoàn toàn vào một đề mục, và có loại định được 
sinh ra từ chánh kiến, chánh tư duy và thái độ đúng. 
Có hai loại pháp hành tương ứng với hai loại định 
này: thiến chỉ (samatha) và thiên minh sát 
(vipassanäa); cái chúng ta thực hành ở đây là thiền 
minh sát, hay thiền chánh niệm. Biết rõ sự khác biệt 
giữa hai loại thiển này thì bạn mới bắt đầu nhận ra 
được việc mình đang làm trong pháp hành. 


Trong thiền chỉ, tâm tập trung hoàn toàn vào một 
đề mục, và bị hút vào nó sau một thời gian thực hành. 
Sau khi đã tập trung vào đề mục một thời gian dài 
(theo đúng cách), thiên sinh sẽ đạt được một trạng 
thái tâm rất bình yên và tĩnh lặng. Tuy nhiên, bởi vì 


quá gắn chặt vào một đề mục, nên các căn khác (các 
tiềm năng tâm linh khác) không được sử dụng và tâm 
không còn hay biết được các đề mục khác mà bình 
thường nó có thể biết. Không có sự quán chiếu, tìm 
hiểu các hiện tượng, và cũng chẳng có chánh niệm 
rộng mở về các tiến trình thân tâm, vì vậy nó chặn 
đứng cơ hội để trí tuệ phát triển. 


Thiên vipassana là liên hệ tới và hay biết càng 
nhiều đề mục càng tốt mà không cố gắng tạo ra một 
kết quả hay một kinh nghiệm nào cả. Bởi vì thiên 
vipassanäa là một quá trình hiểu biết mọi việc như nó 
đang là, với mục tiêu là để có trí tuệ, nó cần nhận biết 
về bất cứ đề mục hay tiến trình nào đang diễn ra 
trong hiện tại. Chánh niệm thu nhận các dữ liệu và 
khi bức tranh toàn cảnh đã hoàn chỉnh, trí tuệ sẽ khởi 
sanh. Cái nhìn rộng mở này cho phép chúng ta thấy 
được nhân quả và các tiến trình thân-tâm từ những 
góc độ khác nhau, và tạo cơ hội cho trí tuệ trưởng 
thành. 


Trong thiền vipassana, thay vì chỉ chú tâm tới một 
đề mục, chúng ta chú ý đến tâm, đặc biệt là tâm quan 
sát hay tâm thiền. Chúng ta kiểm tra lại tâm để xem 
trí tuệ có mặt ở đó hay không, phiên não có mặt ở đó 
hay không. 


Chúng ta quan tâm tìm hiểu xem tâm thiền có đang 
hoạt động với tham, sân, sỉ hay bất cứ họ hàng nào 
của chúng hay không, bởi vì tuệ giác không thể sanh 
khởi chừng nào các phiên não này còn có mặt ở đó. 


Vì vậy, khi hành thiền điều rất quan trọng là phải 
có trí tuệ trong tâm thiền. 


Định sanh từ trí tuệ bắt đầu bằng trí tuệ 


Hãy xem hai thiên sinh sau: một thiền sinh bị 
tiếng động làm phiền, một thiền sinh khác coi tiếng 
động như một đề mục hay chỉ là những hiện tượng tự 
nhiên. Thiền sinh nào sẽ có định tâm? Thiền sinh ghét 
tiếng động sẽ bị xáo động hơn mỗi khi nghe tiếng 
động, và lại càng ghét tiếng động hơn nữa. Thiền sinh 
kia không ưa cũng chẳng ghét tiếng động sẽ có sự 
bình an và tĩnh lặng. 


Trong thiền vipassana, tâm bạn học cách không 
dính mắc vào hay chống đối lại bất cứ đề mục nào. 
Định sanh từ trí tuệ bắt đầu bằng trí tuệ và đầu tư 
vào trí tuệ. Bởi có chánh kiến, chánh tư duy và thái độ 
đúng nên tâm sẽ không phản ứng bằng tham hoặc 
sân nữa. Không dính mắc mà cũng không chống đối 
đề mục. Tâm tĩnh lặng và bình an. Bạn cũng cảm thấy 
nhẹ nhàng, tỉnh thức và tươi mới. Loại định này là 


một thuộc tính vốn có của trí tuệ và đem đến cơ hội 
cho trí tuệ sanh khởi. 


Tỉnh tấn (viriya) 


Bạn hiểu thế nào về tinh tấn? Tinh tấn là nhẫn 
nại và kiên trì, bền bỉ. Tôi hiểu tinh tấn như là sự 
kiên trì, bền bỉ chứ không phải là sử dụng sức mạnh. 
Xin đừng làm thân tâm mình rã rời mệt mỏi vì cố 
gắng một cách cưỡng ép khi hành thiền. Hiểu biết 
không thể phát triển khi thân tâm mình bị mệt mỏi. 


Bạn có thể học hỏi được cái gì một cách sâu sắc 
nếu cứ bắt đầu rồi lại dừng lại nhiều lần không? Bạn 
sẽ không theo dõi được cả câu chuyện trên TV nếu cứ 
xem ngắt quãng vài đoạn lại bỏ vài đoạn. Cũng tương 
tự như thế, chỉ khi chánh niệm liên tục, bạn thấy 
được cả lúc khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối thì mới 
hiểu được bản chất thực sự của danh-sắc (nãma- 
rũpa). Điều đó đến bởi sự thực hành bền bỉ liên tục, 
từng phút từng giây. 


Hãy bĩnh tĩnh và đừng nóng ruột về điều đó. Hãy thực 
sự hứng thú. Phải có sự nỗ lực bền bỉ, nhưng không 
được rán sức thúc ép. Thay vì sử dụng sức lực để tập 
trung, chúng ta sử dụng trí thông minh và trí tuệ, 
bằng cách chờ đợi và quan sát. Nếu có trí tuệ, thì 
ngay đó đã có sẵn chánh tỉnh tấn. 


Đối với thiền chánh niệm, chúng ta chấp nhận, tìm 
hiểu, xem xét và nghiên cứu bất cứ những gì đang diễn 
ra như nó đang là. Chúng ta không can thiệp vào 
những gì đang diễn ra. 


Chúng ta không làm cho những thứ mình không 
muốn phải dừng lại hay biến mất, và cũng không cần 
phải tạo ra những kinh nghiệm mình mong muốn. 
Tâm tự làm công việc của nó thông qua những việc 
như là nhận biết, hay biết, chánh niệm, suy nghĩ về sự 
thực hành và có hứng thú chẳng hạn. Chúng ta chỉ 
nhìn và ghi nhận những gì đang diễn ra. 


Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó diễn ra? Nếu không 
cần bắt những gì đang diễn ra phải biến mất, hoặc 
những gì không diễn ra phải xuất hiện, thì chúng ta 
sử dụng loại năng lượng nào đây? 


Tất cả đã có sẵn ở đó, như nó đang là. Bạn chỉ việc 
mở con mắt trí tuệ của mình ra thôi. Chỉ cần ghi nhận 
những gì đang diễn ra. Nếu bạn không tìm kiếm một 
điều gì cụ thể mà chỉ cần ngồi đó với con mắt mở ra, 
cái nhìn vẫn diễn ra. Bạn có cần phải cố gắng để nhìn, 
để nghe (thì mới có thể nhìn và nghe được) hay 
không? Bạn vẫn hay biết mà không phải tập trung 
vào một cái gì đúng không? Thiền chánh niệm chỉ là 
nhẹ nhàng và thư giãn như vậy thôi. 


Thực hành một cách thư giãn nhưng không 
ngừng lại 


Chúng ta thường sử dụng loại nỗ lực nào trong 
cuộc sống hàng ngày? Chúng ta thường tự động sử 
dụng loại động lực chủ yếu được thúc đẩy bởi tham, 
sân hoặc si. Điều đó đã trở thành thói quen. Tuy 
nhiên, tinh tấn với trí tuệ biết răng thực hành chánh 
niệm là điều lợi ích, vì vậy chúng ta kiên trì và ý thức 
được động lực thực hành của mình là gì. Chúng ta 
đang chạy ma-ra-tông. Một vận động viên kinh 
nghiệm có bao giờ chạy hết sức ngay từ ban đầu 
không? Không! Anh ta sẽ chạy đều đều, qua mỗi đoạn 
đường lại lấy thêm chút đà quán tính. Chúng ta cần có 
được loại đà quán tính của Pháp khởi sanh một cách 
tự nhiên trong quá trình thực hành này. Nó không 
phải đà quán tính cưỡng bức. 


Hãy thực hành một cách thư giãn, nhưng đừng 
ngừng lại bao giờ. Ở đây, chúng ta thực hành cả ngày, 
từ khi thức dậy đến khi đi ngủ. Nếu sử dụng quá 
nhiều năng lượng và sự nỗ lực, liệu chúng ta có thể 
thực hành như thế được cả ngày không? Chắc chắn là 
không thể. Chúng ta sẽ kiệt sức và có thể còn rơi vào 
trầm cảm. Đức tin vào pháp hành sẽ suy giảm. Chính 
vì vậy nên không được dùng sức một cách ép buộc; 
chúng ta chỉ dùng sự kiên trì, bền bỉ và không bao giờ 
bỏ cuộc. 


Nên nhớ đây không phải là cuộc chạy đua 100m. 
Chúng ta cần sử dụng sự cố gắng và sức mạnh của trí 
tuệ chứ không phải sự cố gắng của tâm tham. Chính 
vì vậy, hãy làm những gì mình có thể làm, một cách 
đều đặn, nhưng không bỏ cuộc. 


Hỏi: Thiền sinh hành thiền từ lúc nào? 
Đáp: Từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. 


Công việc này có khó khăn hay mệt mỏi lắm 
không? Không. Chỉ đừng quên thôi. Luôn tự kiểm tra 
lại mình, và xem mình đã rót vào đấy bao nhiêu sức. 
Bạn phải tự mình nhận ra những điều này. 


Tín (saddha) 


Tín là lòng tin và tự tin. Bạn cần phải có lòng tin 
đối với pháp hành và những gì mình đang làm. Tin 
vào sự thực hành và tin vào chính mình. Hãy có hứng 
thú với pháp hành và với cách bạn đang thực hành. 
Điều quan trọng nhất là, niềm tin vào những gì bạn 
đang làm sẽ tăng trưởng khi bạn hiểu và thấy được 
lợi ích của công việc mình đang làm. 


Đức tin tăng trưởng nhờ thực hành. Khi thực hành 
bạn tìm thấy sự bình yên hay đau khổ? Bạn sẽ không 
bao giờ khổ khi thực hành một cách khéo léo, với tâm 
thiện. Bạn sẽ mệt mỏi và phiền não nếu không khéo 


hành và thực hành sai. Một khi đã học các thực hành 
Pháp thì: 


- Cả thân và tâm đều an vui. 
-Bạn sẽ sạch không còn đau khổ. 
-Tuệ giác vipassana sẽ sanh khởi 


-Đạo tuệ (magga-ñäna) và Quả tuệ (phala-ñãna) 
sẽ sanh khởi 


-Tâm hướng về Niết Bàn. 


Đó là những điều Đức Phật đã nói trong kinh Tứ 
Niệm Xứ (satipatthana sutta). Bây giờ bạn đang học 
cách thực hành thế nào cho đúng. Bạn bắt đầu từ 
niềm tin vào chính mình và tin vào pháp hành. Đức 
tin tăng trưởng nhờ thái độ đúng và thực hành đúng. 
Khi có những tuệ giác mới, một cách tự nhiên bạn sẽ 
cảm nhận được đức tin vào Đức Phật, vào Giáo Pháp 
và Tăng Bảo. 


Bạn thực hành để “có được” chân lý hay để biết 
cách thực hành thế nào cho đúng? Đừng nghĩ đến 
phần “được” vội. 


Thay vì mong đợi kết quả hay nghĩ về mục đích cuối 
cùng, hãy có hứng thú với chính những gì mình đang 
làm, với cách bạn đang tiếp cận tới thiền. 


Hãy có niềm tin về công việc của mình và học hỏi 
cách thực hành thế nào cho tốt. Hãy tin ở chính mình. 
Bạn đã được hưởng lợi ích từ sự thực hành Pháp như 
thế nào? 


Trí thông minh và trí tuệ cũng cần thiết ở đây. Trí 
thông minh cần phải có để tỉnh tấn một cách đúng 
đắn phải đến trước khi có bất cứ tuệ giác vipassanä, 
đạo tuệ hay quả tuệ nào. Không có sự cố gắng đúng 
đắn thì có được tuệ giác nào không? 


Việc đầu tiên là hãy học cách cố gắng đúng đã. 


Giữa thân và tâm, cái nào tỉnh tấn? Chính là tâm 
nỗ lực tinh tấn. Liệu bạn có thể thực hành tốt được 
không nếu không hiểu biết về: 

- Tâm mình; 

- Không biết tâm đang nghĩ gì; 

-Không biết tâm đang đầu tư vào đó bao nhiêu 
năng lượng; 

- Không biết loại suy nghĩ nào đang có mặt; 

- Không biết loại thái độ nào đang có mặt; 

- Không biết bản chất của tâm mình? 


Hãy có hứng thú với công việc của mình 


Hãy có hứng thú đối với công việc bạn đang làm. 
Nhiều thiền sinh gặp phải những kinh nghiệm tốt và 
kinh nghiệm xấu trong khi thực hành. Đôi khi họ 
thiền tốt, lúc khác họ lại không bằng lòng với sự thực 
hành của mình. Khi tôi hỏi họ tại sao không bằng 
lòng, họ chẳng biết. Bạn biết vì sao họ không biết 
không? Bởi vì họ không tìm hiểu và có hứng thú với 
công việc họ đang làm. Họ không biết tâm mình, 
không biết mình đang làm gì và tại sao làm! 


Khi bạn thấy được mối liên hệ giữa những gì tâm 
bạn làm và những gì diễn ra, khi đó bạn bắt đầu hiểu 
được bản chất của nhân-quả. Với hiểu biết đó, niềm 
tin của bạn sẽ ngày càng lớn mạnh. 

Tuệ (pañña) 

Paññã là trí tuệ. Điều rất quan trọng là phải có 
chánh kiến khi thực hành. Chỉ khi nào có mặt một 
loại trí tuệ nào đó thì phiền não mới không thể lén 
vào trong tâm được. Vì vậy thì ít nhất phải có một 
loại trí tuệ trong tâm là thông tin (văn tuệ-sutamayä 
pañña). Đó là những thông tin thu được từ sách vở, 
nghe Pháp và đàm luận Pháp. Loại trí tuệ khác phải 
có mặt trong tâm là sự tò mò hay hứng thú, khao khát 
hiểu biết thực sự. Vì vậy, khi chánh niệm, đừng chánh 
niệm một cách mù quáng. Hãy chánh niệm một cách 


thông minh. Sử dụng trí thông minh của bạn là một 
phần của tư tuệ (cintãmayä pañña). 


Một giám đốc doanh nghiệp có thể nào quản lý 
công việc tốt nếu không hiểu những mảng công việc 
khác nhau có liên quan với nhau như thế nào không? 
Anh ta sẽ có những quyết định sai lâm do sử dụng 
thông tin thiếu đây đủ. Cũng vậy, chúng ta cần phải có 
thông tin đây đủ để trí tuệ phát triển và ra quyết 
định. Chính vì vậy, trong thiền chánh niệm, tâm cần 
phải sẵn sàng kết nối với bất cứ đề mục nào và tất cả 
mọi để mục. Bức tranh sẽ không hoàn chỉnh nếu 
chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần phiến diện của 
toàn bộ tiến trình. 


Thái độ đúng đắn 


Đề mục bạn quan sát là thân tâm và bản chất của 
thân tâm. Bản chất của các cảm xúc trong tâm, bản 
chất của tâm, hoạt động của tâm, khuôn nếp và cung 
cách của tâm, các đặc tính của tâm tất cả nằm ở đó. 
Bạn có thái độ nào khi quan sát những đề mục cảm 
xúc, thân và tâm đó? 


Nếu bạn quan sát các đề mục thân tâm chỉ như là 
tự nhiên chứ không phải là “tôi” hay “của tôi”, thì đó 
là chánh kiến (sammä-ditthi). Khi quan sát bản thân 
mình, bạn nhìn thấy thân và tâm. Cái gì đang diễn ra 
trên thân? Những cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm, 


ngứa ngáy.. chẳng lẽ chỉ diễn ra với mình bạn thôi 
sao? Không. Tất cả mọi người đều cảm nhận như thế. 
Cảm xúc, hạnh phúc, đau khổ, dễ chịu, thoải mái, 
những bức xúc trong tâm.. đều là những thứ thông 
thường và diễn ra hàng ngày trong tâm. Bạn có thể 
nhìn chúng như là của mình không khi tất cả mọi 
người đều cùng có thể cảm nhận như thế? Chúng là 
bản chất của pháp, là những quy luật tự nhiên và là 
đề mục để quan sát. Hãy coi chúng là tự nhiên; không 
phải đặc biệt riêng bạn mới có. 


Hãy nhìn nóng chỉ là nóng, không phải bạn cảm 
thấy nóng. Tất cả mọi người đều cảm nhận nóng và 
lạnh, và tất cả mọi người đều có cảm xúc. Điều rất 
quan trọng là bạn phải có được thái độ đúng này. Bạn 
chỉ có thể thực hành đúng khi có chánh kiến và thái 
độ đúng. 


Đã khi nào bạn tức giận chưa? Khi bạn tức giận và 
nghĩ “Tôi đang tức đây” thì điều gì sẽ xảy ra? Cái giận 
sẽ lại càng tăng. 


Sân sẽ tăng nếu bạn sở hữu nó với ý nghĩ: “Đây là 
cái sân của tôi”. Khi buồn, mọi người nói: “Tôi buồn 
quá, tôi cảm thấy chán quá!”, thì họ sẽ thực sự bị 
buồn chán và trầm cảm. Tại sao vậy? Bởi vì cái thái 
độ và suy nghĩ cho răng cái buồn đó là cái buồn của 
họ. 


Nếu bạn nhìn cái buồn đó chỉ như một trạng thái 
tự nhiên của tâm, thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất 
nhiều. Cái tâm đang buồn, chứ không phải tâm của tôi 
buồn. Không phải: “Tôi muốn, tôi bất mãn”. Đó là cái 
tâm đang bất mãn hay tham muốn. Khi bạn có cái 
nhìn đúng đắn như thế, phiền não sẽ không thể phát 
triển mạnh lên. Chính vì vậy, điều đầu tiên là phải có 
chánh kiến. Niệm đi cùng với chánh kiến được gọi là 
chánh niệm (sammä-sati). Bạn cần bắt đầu việc thực 
hành của mình với những thông tin và hiểu biết như 
thế. 


Tâm là một phần của tự nhiên 


Tâm là một phần của tự nhiên, không phải tôi, 
không phải một tự ngã, một con người nào cả. Tâm là 
một hiện tượng tự nhiên. Chỉ khi nào có quan kiến 
đúng đắn này thì bạn mới có thể thực sự chánh niệm 
được. Bạn thực hành chánh niệm để tìm hiểu ra bản 
chất tự nhiên này. Mới đầu chưa thể nhận ra hay hiểu 
biết thực sự về chánh kiến này, bạn vẫn có thể nhìn 
tất cả những gì diễn ra bằng cái nhìn đúng đắn như 
vậy. Bạn vẫn có thể suy nghĩ bằng những thông tin đã 
có. 


Tại sao bạn thực hành chánh niệm? Bởi vì bạn 
muốn hiểu chân lý, sự thật của tất cả mọi thứ; chính 
vì vậy bạn mới duy trì chánh niệm. Đừng quên mục 
đích này. 


Đau đớn và khó chịu 


Bạn làm gì khi có những cảm giác đau nhức hay 
mệt mỏi lúc ngồi thiền? Bạn quan sát cái đau như thế 
nào? Nếu bạn quan sát trực tiếp cái đau, nó sẽ còn 
đau hơn. Tại sao? Có ai thích đau không? Cái gì xảy ra 
trong tâm khi đau? Tâm sân sanh khởi! Chính vì vậy 
khi bị đau, đừng tiếp tục quan sát cái đau nữa. Đừng 
vội nhìn ngay vào các cảm giác khi bạn cảm thấy 
ngứa ngáy, đau nhức, tê mỏi hoặc cảm giác như kim 
châm, nóng bức hoặc những cảm giác khó chịu khác. 
Những cảm giác này sẽ trở nên không thể chịu đựng 
nổi nếu bạn cứ tiếp tục quan sát chúng với thái độ sai. 


Vậy trước tiên bạn phải làm gì? Trước hết bạn cần 
phải có thái độ đúng đắn. 


Hãy ghi nhận cái đau chỉ như một hiện tượng tự 
nhiên, chỉ là tự nhiên. Chỉ khi có thái độ đúng này rồi 
bạn mới có thể nhìn xem mình đang cảm nhận cảm 
giác ấy như thế nào. Bản chất của cảm giác là gì? Thái 
độ của bạn lúc này như thế nào? Khi có tâm sân, 
chống đối lại cái đau, hãy kiểm tra lại thái độ suy nghĩ 
của mình. Những suy nghĩ ấy có chánh kiến hay 
không? Bạn không bao giờ có chánh kiến khi tâm còn 
chống đối; lúc đó chỉ có những suy nghĩ bất thiện. 


Nếu bạn có thể quan sát và học hỏi từ các suy 
nghĩ, cảm xúc và cảm giác trên thân cùng với nhau thì 
rất tốt. Chúng liên hệ với nhau như thế nào? Thân và 
tâm liên hệ với nhau ra sao? Mối quan hệ nhân quả 
như thế nào? Pháp hành của bạn là học hỏi về những 
mối liên hệ và kết nối này. Bạn chỉ cần quan sát và ghi 
nhận. Bạn không cần phải làm cho đề mục phải biến 
mất, và dù cho nó còn hay mất cũng chẳng thành vấn 
để. Tại sao bạn quan sát? Bạn quan sát bởi vì bạn 
muốn biết và muốn hiểu. Hãy quan sát càng nhiều 
càng tốt. 


Tóm lược về thực hành trong lúc ngồi thiền, đi 
kinh hành và sinh hoạt hàng ngày 


Có thể thay đổi tư thế trong lúc ngồi thiền không? 
Bạn có thể đổi sang tư thế khác khi không còn chịu 
đựng được trong tư thế cũ nữa. Nếu cần phải đổi thì 
đổi. Nhưng nếu không thực sự cần phải đổi thì đừng 
dịch chuyển. Lúc nào thích hợp để thay đổi tư thế? 
Như tôi đã nói, hành thiển là phát triển và nuôi 
dưỡng các phẩm chất tâm thiện. Nếu các tâm bất 
thiện phát triển và nhân rộng chỉ bởi vì bạn cố ép 
mình ngồi thật yên, thì lúc đó bạn có thể chuyển tư 
thế để được thoải mái hơn. Hãy tự quyết định thời 
điểm nào là thích hợp để chuyển dựa vào sự quan sát 
của bạn. 


Khi đi kinh hành thì quan sát cái gì? Bắt đầu bước, 
và hỏi xem tâm đang biết cái gì. Chỉ cần hỏi tâm mình: 
Tâm đang biết gì? Đang chánh niệm về cái gì? Bạn có 
thể hay biết việc đi, tiếng động, chuyển động của thân 
mình. Khi đi thì tâm như thế nào? Nếu quá tập trung 
vào chánh niệm trong lúc đi, bạn sẽ có thể bị căng 
thẳng. Khi ngồi và khi ăn uống tâm bạn như thế nào? 


Cũng y hệt như vậy khi bạn ở trong phòng riêng, 
hay trong phòng vệ sinh. Tự hỏi xem mình có chánh 
niệm hay không. Chỉ khi đã có chánh niệm rồi thì bạn 
mới ngồi thiền, đi kinh hành, đi lại, ăn uống hay làm 
những việc cần làm trong sinh hoạt hàng ngày. 


Công việc của một thiền sinh là: 

-Có chánh kiến, thái độ đúng đắn và chánh tư duy 

-Chánh niệm một cách thông minh, liên tục từng 
giây phút. 

Suy nghĩ 

Khi nhìn các suy nghĩ, đừng để bị dòng câu chuyện 
trong đầu cuốn trôi mình đi. Bạn chỉ cần ghi nhận 
rằng có suy nghĩ đang diễn ra, thế là đủ. Tôi không 
khuyên các thiền sinh mới quan sát suy nghĩ quá 


nhiều hoặc quá lâu, bởi vì bạn sẽ bị cuốn đi khi không 
còn nhìn suy nghĩ như là để mục được nữa. Chỉ ghi 


nhận mỗi khi có suy nghĩ sanh khởi, kiểm tra lại các 
cảm giác trong thân, quan sát thay đổi qua lại giữa 
thân và tâm. 


Đừng để tâm mình lười biếng cả một thời gian dài 
trong ngày - hãy giữ cho nó luôn làm việc. Luôn hay 
biết và tự nhắc nhở mình. Làm như vậy trong mọi lúc. 


Tại sao chúng ta phải thực hành trong mọi lúc? 


Tại sao chúng ta được yêu cầu phải thực hành liên 
tục trong mọi lúc? Bởi vì tâm thu thập dữ liệu thông 
qua việc chánh niệm liên tục từng khoảnh khắc. Khi 
dữ liệu đã đầy đủ, hiểu biết sẽ sanh khởi. Chỉ khi 
chúng ta thực hành kiên trì liên tục và đúng hướng 
thì mới xây dựng được đà quán tình và trí tuệ mới 
tăng trưởng. Bạn tới trường thiền này để thực hành 
và học cách thực hành khéo léo để có thể mang thiền 
tập về nhà với mình. 


TU TẬP TRẠCH PHÁP 


Thiền sư Sayadaw U Tejaniya thường nói về việc 
quán chiếu Pháp hay thẩm xét các hiện tượng (trạch 
pháp - dhamma-vicaya). Trạch pháp là giác chi thứ 
hai trong bảy giác chỉ (bojjhangas), và là một loại trí 
tuệ (văn tuệ - cintämaya pañña) chúng ta sử dụng 
trong khi thực hành. Trong 7 giác chi, ba giác chi đầu 
(niệm, trạch pháp và tinh tấn) là những giác chỉ 
“nhân”, là đầu vào mà chúng ta phải làm việc. Bốn 
giác chi sau là quả: hỷ (pï:i), khinh an (passaddhi), 
định (samaädhi), xã (upekkhäa). Chúng ta không thể tạo 
ra hay làm cho chúng phải diễn ra. 


Một số trích đoạn trình pháp chọn lọc sau đây sẽ 
làm rõ hơn về cách thực hành trạch pháp giác chỉ. 


Con lắc 


Có một lần tôi đang ngồi thiển và nghe ngài Shwe 
Oo Min thuyết pháp ở gần đó. Bỗng nhiên, tôi thấy cái 
tâm tĩnh lặng của mình chợt thay đổi cường độ. Tâm 
tĩnh lặng trước đó giờ đây bỗng bất an. Điều này xảy 
ra như thế nào nhỉ? Làm sao mà cơn sân đến bất ngờ 
như vậy trong khi chỉ vài giây trước đó còn rất bình 
an? 


Tâm không còn hứng thú với việc hay biết nữa, vì 
vậy nó lùi lại đăng sau một chút và bắt đầu đặt câu 
hỏi. Có cái gì xảy ra bên trong ấy nhỉ? Sự hứng thú 
tìm hiểu này và chánh tư duy (sammđ-sankappa) đã 
làm thay đổi lối mòn của tâm, từ sân chuyển về Pháp. 
Nếu không có suy nghĩ đúng này, tâm sẽ còn tiếp tục 
đi theo cơn sân đó, vẫn tin rằng sân là một phản ứng 
thích hợp trong tình huống ãy. 


Tôi có cắt bỏ cơn sân ấy bằng một công cụ nào 
khác không? Không. Tâm hứng thú muốn biết sự thật, 
và vì vậy nó chỉ nhẹ nhàng quan sát cơn sân đang 
diễn ra. Cơn sân đang tự diễn ra. 


Cái gì đang diễn ra trong tâm? Đó là cái tâm nghe 
âm thanh từ hai hướng khác nhau. Một bên là tiếng 
Ngài Shwe Oo Min đang thuyết pháp, và một bên kia 
là tiếng mấy người đang nói chuyện riêng. Tôi chánh 
niệm ghi nhận nhiêu đề mục khác nhau và tâm 
chuyển qua chuyển lại giữa các để mục ấy. Tâm 
không chú vào một thứ, nó đồng thời hay biết nhiều 
thứ và xem sự chú ý đang thay đổi như thế nào nữa. 


Rồi khi ấy tôi nhìn thấy cơn sân! Một mặt tôi 
muốn nghe Ngài thuyết pháp nhưng lại không nghe 
rõ được. Tôi cũng thấy tâm mình đang bình luận về 
tình huống đó và đang tìm đến rắc rối: “Sao lại có 
người đến mà nói chuyện ở đây trong khi mọi người 


đang nghe Pháp thế nhỉ?”. Cảm xúc sân tiếp tục sanh 
lên khi tâm tiếp tục nói. 


Tâm quan sát nhìn thấy tất cả những gì đang diễn 
ra trong tâm. Bạn có thể thấy tầm nhìn lúc ấy rộng 
mở đến thế nào không? Sau khi thấy tâm đi đi lại lại 
giữa hai bên vài lần như thế, nó bắt đầu thấy sự bất 
mãn. Bởi vì tâm không có được cái gì nó muốn, là 
muốn nghe bài pháp ngài đang nói. Lúc đó có sự nhận 
ra như vậy. Và lúc đó tâm không còn ưa thích để mục 
này hay để mục khác nữa, mà đứng ở giữa. Nó thấy 
cái khổ ở đó và rồi (tâm phản ứng) tắt lịm dần. Tôi có 
thể ghi nhận âm thanh chỉ là âm thanh. 


Lúc ấy tôi đã nhận ra được điều gì? Tâm cho một 
loại âm thanh, tiếng thuyết pháp của Ngài Shwe Oo 
Min, là tốt, là đáng ưa thích và tiếng nói chuyện của 
mấy người kia là xấu, không đáng mong cầu. 


Tôi nhận ra rằng nếu tham muốn một điều gì đó 
30 độ nghiêng về một bên của quả lắc, 
thì sẽ nó lắc qua bên phía bất mãn cũng 30 độ tương 
ứng khi không đạt được tham muốn đó. 


Không ai có thể ngăn điều này diễn ra được. Vậy 
cái gì sẽ xảy ra khi tham muốn đó là 45 độ? 90 độ, 
180 độ thì sẽ ra sao? Trước đó, tôi đã nhận ra được 


rằng ngay cả trước khi cơn sân sanh khởi trong tâm, 
tâm đã bắt đầu nói khi nó thích một điều gì đó rồi. 
Bởi vì sự nhận ra này và nhờ có hiểu biết rõ ràng, nên 
tâm đã tự nhắc nhở chính nó khi tình huống ấy xảy 
ra. 


Hứng thú và tìm hiểu 


Bạn cần phải hành thiền như vậy, với sự hứng thú 
và quán xét, tìm hiểu mỗi khi phiển nào sanh khởi. 
Khi bạn đã sẵn sàng, bài học sẽ đến và bạn sẽ hiểu 
biết đầy đủ. Cái chúng ta muốn là những hiểu biết đó, 
là sự phát triển tuệ giác (ñãna). 


Khi tôi có chánh niệm thật sự tốt và liên tục, tôi 
chánh niệm hoàn toàn đây đủ về để mục. Tôi thường 
quan sát các cảm xúc cho đến tận khi tâm trở nên 
bình an hoặc khi cảm xúc đó hết. Tất nhiên, cuối cùng 
thì rồi tâm cũng bình lặng trở lại thôi. Vì sao? Tâm có 
thể trở nên tĩnh lặng nếu chúng ta cứ nhìn trực diện 
vào một đối tượng nào đó mà không nghĩ đến một 
điều gì khác. Nhưng như thế sẽ không có trí tuệ và 
hiểu biết nào sanh khởi lên được. 


Thất giác chi (7 chi phần giác ngộ) 
Cái chúng ta cần ở đây là trạch pháp (dhamma- 


vicaya), một trong các nhân trong 7 chi phần giác ngộ 
(bojjhangas). Bẩy giác chỉ là niệm (sati), trạch pháp 


(dhamma-vicaya), tình tấn (viriya), hỷ (pïri), khinh an 
(passadhi), định (samadhi), xà (upekkhäa). Ba giác chỉ 
đầu là nhân, bốn giác chi sau là quả. Chúng ta không 
cần làm gì với những giác chi quả là hỷ, khinh an, 
định, xả. Chúng ta không thể tạo ra chúng hoặc làm 
cho chúng phải xảy ra. 


Cái chúng ta cần phát triển là niệm, trạch pháp và 
tinh tấn. Đây là những giác chi mà chúng ta có thể 
làm việc. 


Trong ba giác chỉ này, các thiền sinh thường chỉ chú ý 
đến niệm và tỉnh tấn, bỏ quên trạch pháp. Trạch pháp 
là quán xét các hiện tượng, thẩm xét những gì đang 
diễn ra, tại sao chúng diễn ra hoặc xem xét cách chúng 
ta đang thực hành ra sao bằng cách sử dụng những 
thông tin mình có, trí tuệ và sự thông minh của mình. 


Trạch pháp là loại trí tuệ thuộc về tư tuệ 
(cintamaya pañña). Ở đây nó rất cần thiết. Chúng ta 
phải quán xét với mong muốn học hỏi, biết và hiểu. 


Vai trò của chánh niệm 
Vai trò của chánh niệm chỉ là thu thập dữ liệu. 


Trong quá trình đó luôn có sự khao khát muốn biết. 
Chánh niệm thực hiện vai trò hay biết mọi thứ đang 


diễn ra. Nó biết tâm đang chuyển hướng tới lui, các 
cảm xúc và những gì đang diễn ra. 


Cầu trả lời sẽ đến khi bộ sưu tập dữ liệu đã hoàn 
chỉnh. Nó không thể sanh khởi khi vẫn còn thiếu sót 
một vài dữ liệu nào đó. Tuy nhiên, bạn có thể tăng 
mức độ hứng thú và tò mò trong tâm bằng cách đặt 
ra một số câu hỏi. Giải pháp sẽ đến với bạn khi đã có 
đủ dữ liệu cho vấn đề. Khi chưa có chánh niệm hoàn 
chỉnh, nó chỉ hay biết được những đề mục ở mức độ 
thô. Hiện tại bạn có thể có chánh niệm và sự ổn định 
nội tâm, nhưng bạn cần phải tiến lên mức độ vi tế 
hơn từ mức thô và hời hợt bây giờ. Đó chính là quá 
trình hoàn thành các nhân duyên cho đầy đủ. 


Chánh niệm sắc bén có thể thấy được những hoạt 
động bên trong của tâm. Nếu chỉ có chánh niệm phiến 
diện thì sẽ không thấy được tất cả những nhân duyên 
đang có mặt. Có thể bạn sẽ thấy tham và sân không có 
mặt, nhưng với chánh niệm sâu sắc hơn, bạn sẽ thấy 
tâm si vẫn luôn luôn hiện diện. Các thiền sinh vẫn 
trình pháp rằng họ không thấy có tham và sân trong 
tâm, nhưng đó chỉ là những quan sát rất hời hợt trên 
bề mặt. Họ vẫn chưa thực sự nhìn được sâu bên dưới. 
Một mức chánh niệm mạnh và một nội tâm ổn định là 
điều cần phải có để thấy ở những mức độ vi tế hơn. 
Đó chính là ý của tôi khi nói bạn cần phải duy trì 
được một nội tâm ổn định trong một thời gian dài. 


Nếu làm được điều đó (mà nó cần sự có mặt của trí 
tuệ), khi bạn đặt câu hỏi, câu trả lời sẽ đến. 


Đừng để tâm sân tăng trưởng 


Bạn có thể dùng rất nhiều kỹ thuật khác nhau để 
xử lý tình huống mình đang gặp phải. Giả sử bạn đang 
làm việc và có quá nhiều việc phải xử lý. Bạn sẽ làm 
gì? Trước kia thì tôi chỉ dùng chánh niệm. Bởi vì tâm 
đã có định nhờ thực hành, nên có thể sử dụng nó. Tôi 
có rất nhiều việc phải làm ở ngoài chợ, và trong hoàn 
cảnh đó thì rất khó để quán chiếu, vì vậy tôi sử dụng 
tất cả những gì đã được học (thiển chỉ và thiển 
vipassana) để dẹp bỏ phiền não. Tôi không muốn sân 
sanh khởi. Khi có quá nhiều công việc, tôi không nghĩ 
đến bất cứ việc gì khác mà chỉ quan sát tâm sân một 
cách nhẹ nhàng nhưng liên tục. Nó giảm dân đi. 
Không có chút suy nghĩ nào xen vào. Nếu tôi suy nghĩ 
trong lúc vẫn còn sân, thì tâm chỉ suy nghĩ đến những 
việc liên quan đến cơn sân ấy. Tôi không nghĩ đến 
việc gì trong lúc ấy nữa, mà chỉ thuần quan sát cơn 
sân vài phút và nó giảm dần đi. 


Cơn sân có giảm xuống bằng 0 không? Không. Lúc 
đó bạn vẫn chưa được giải thoát khỏi nó đâu. Nó vẫn 
còn ở đó. Nhưng bạn chỉ có thể nhìn sâu tới mức 
niệm và định của bạn cho phép. Nếu phiền não vẫn 


còn ở đó, nó sẽ khởi lên lại nữa. Nhưng tất nhiên xử 
lý nó ngay khi nó mới nhú lên thì vẫn tốt hơn. 


Khi đám cháy còn nhỏ, bạn chỉ cần dội ít nước là đủ. 
Nhưng khi đã cháy nửa ngôi nhà rồi thì sao? 
Nước không còn, sức cũng không còn, 
và nửa ngôi nhà cũng chẳng còn. 

Bạn phải cần thêm những phương tiện khác để chữa 
cháy. Chính vì vậy tôi không bao giờ cho phiền não 
chút cơ hội nào. Không cho phép nó xuất đầu lộ diện. 


Đức Phật nói: “Đừng cho phiền não cơ hội khởi 
sanh”. Vậy bạn không cho phiền não nào cơ hội? 
Phiên não hiện tại, quá khứ hay tương lai? Phiền não 
hiện tại thì đang diễn ra rồi. Vậy chúng ta phải vượt 
qua loại phiền não nào? Nếu bạn nhận ra phiền não 
đang có mặt trong hiện tại, điều đó có nghĩa bạn chưa 
tới được trình độ vượt qua phiền não. Khi phiền não 
đang diễn ra, tức là đã muộn. Bạn chỉ ở thời điểm 
quán xét nó thôi. Trong thực tế, nếu bạn bắt đầu hiểu 
được nó, trí tuệ sẽ vượt qua nó và đóng nó lại. Trí tuệ 
đó sẽ không cho nó cơ hội để sanh khởi. Đó là cách 
bạn vượt qua nó. Làm sao bạn vượt qua được nó nếu 
không cho nó vào bên trong? Liệu phiền não có cơ 
hội sanh khởi nếu có niệm, định và tuệ vững mạnh? 


Nếu chánh niệm mạnh, tâm bình an và ổn định, 
nhưng tuệ yếu thì sao? Sân nhất định sẽ lại nổi lên. 
Một số người có niệm và định nhưng tính tình rất 
sân. Một người có định mạnh, nhưng chỉ mỗi định 
tâm mà không có trí tuệ, thì định ấy sẽ có tác dụng 
phóng đại sự việc. Phiển não cũng phóng đại sự việc. 
Kết hợp cả hai thứ đó lại, và bạn đối diện với nó, 
đương nhiên là sẽ bùng nổ. 


Bạn sẽ bắt đầu tìm đường thoát chỉ khi không còn 
chịu đựng được nữa. Người nào quen sống trong 
bóng mát sẽ chẳng thể chịu đựng nổi khi ra giữa trời 
nắng chói chang. Những người như vậy sẽ chắc chắn 
không để những việc ấy xảy ra trong tương lai. Anh ta 
sẽ không để sân bùng phát ra mặc dù sân vẫn luôn 
muốn xuất đầu lộ diện. 


Tâm sĩ là bóng tối 


Khi bạn có dù chỉ một chút chánh niệm thôi, bạn 
sẽ lợi ích được bao nhiêu? Bạn có thấy tâm mình thỏa 
mái hơn bao nhiêu không? Bởi vì bạn không biết 
những gì đang diễn ra nên bạn không biết nó nhẹ 
nhàng, thanh thản biết bao nhiêu. Luôn luôn có 
những phiền não vi tế ở bên dưới. Tâm si (moha) 
luôn luôn có ở đó. Tâm sỉ luôn có mặt mỗi khi không 
có trí tuệ hiện diện. Chỉ có những khoảnh khắc ngắn 
ngủi khi có trí tuệ thì tâm si mới tạm thời vắng bóng. 
Bao nhiêu lần cái “tôi” không xảy ra? Ngay cả khi bạn 


thoáng nhìn thấy nó thì tâm sĩ cũng ngay lập tức kéo 
đến che kín nó rồi. Tâm sỉ là u tối. 


Bạn có chiếc đèn pin tí xíu này. Khi bật lên, tất 
nhiên là nó sáng và bạn có thể nhìn thấy. Bạn chỉ có 
thể thấy một khoảng hẹp trước mặt, nhưng cũng có 
thể bạn đã tự bằng lòng với nó. Bạn nghĩ về nó: “Ô, 
bây giờ tôi biết thật nhiều”. Thế còn tất cả những thứ 
bạn không hề thấy thì sao? Nó còn nhiều lắm. Bạn chỉ 
biết những gì mình nhìn thấy, bạn không biết những 
thứ mình chưa biết. 


Hãy khuấy động mọi thứ lên một chút 


Nếu bạn có thể quan sát một chút trí tuệ này khi 
chúng đang vận hành, thì trí tuệ ấy sẽ chỉ đường cho 
bạn. Bạn không thể chứng nghiệm được những gì 
mình chưa biết. Bạn chỉ hiểu được phần nhỏ vậy thôi. 
Chính vì vậy bạn không được tự thỏa mãn và dừng 
lại. Khi bạn hiểu được một điều gì đó, thế vẫn chưa 
đủ. Bạn không biết được bản chất của tâm si. Đến khi 
nào bạn mới hiểu được nó? 


Bạn sẽ hiểu được khi có trí tuệ. Tâm sỉ rút lui 
xuống một bước khi trí tuệ khởi sanh. Khi đó bạn sẽ 
thấy được tâm si có bao nhiêu trong mình. Chính vì 
thế tôi không hỏi bạn về đề mục. Tôi hỏi bạn hay biết 
cái gì và cái gì đang diễn ra trong tâm quan sát. 


Bạn phải khuấy động mọi thứ lên một chút để giúp trí 
tuệ sanh khởi. Cái gì đang diễn ra thế? Tâm quan sát 
thế nào? Hãy thường xuyên tự hỏi mình như thế. 


Do vậy chánh niệm và một số câu hỏi tự vấn phải 
đi cùng nhau. Cần phải có những suy nghĩ tìm hiểu 
như vậy cùng với chánh niệm. Khi tâm thay đổi, vẫn 
luôn có mong muốn biết và hiểu những gì đang diễn 
ra ở đó. Chỉ khi đó thì tâm mới luôn tỉnh giác trong 
mọi lúc. Khi tâm có ít năng lượng, nó chỉ ghi nhận, ghi 
nhận..nhưng mờ dân đi, rồi bạn bị hôn trầm, buồn 
ngủ. Khi tâm tĩnh lặng, bạn sẽ trở nên lờ đờ. 


Thực tế, khi tâm đã tĩnh lặng, đó là lúc để bạn sử 
dụng những kiến thức và thông tin của mình. Trước 
đó bạn khó sử dụng được chúng khi tâm xáo động 
bởi vì mọi thứ cứ rối tỉnh cả lên. Bạn cần phải sử 
dụng những kỹ năng này khi tâm đã mạnh mẽ hơn và 
ổn định hơn. 


CÂU HỎI 
rút ra từ chương: “Thế nào là thiền chánh niệm?” 
° Bạn đang chánh niệm với loại tâm nào? 


+ Khi chánh niệm về đề mục này, tâm bạn cảm 
thây ra sao? 


+ Bạn có hay biết là mình đang ngồi hay không? 
đi? đứng? sinh hoạt hàng ngày? Khi làm các công việc 
này, nếu hay biết một cách tự nhiên thì bạn biết cái 
g? 


« Tâm đang ở đâu? Tâm đang làm gì? Tâm đang 
có cảm xúc gì? Tâm đang suy nghĩ gì? 


«Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó diễn ra? Nếu 
không cần phải khiến những thứ đang diễn ra biến 
mất hoặc những gì không diễn ra phải xuất hiện, thì 
bạn cần sử dụng loại năng lượng nào? 


» Bạn có cần phải cố gắng thì mới nhìn hoặc nghe 
được không? Bạn vẫn có thể hay biết mà không cần 
chú tâm vào cái gì được không? 


‹ . Đề mục và tâm biết, cái nào quan trọng hơn? 


° Đề mục nào tốt hơn: hơi thở ở mũi hay phồng 
xẹp ở bụng? 


‹© Cái gì đang diễn ra trên thân? Bạn đang biết cái 
gì? Bạn có thể biết cái gì một cách tự nhiên? 


‹© Cái gì đang diễn ra trong tâm bây giờ? Nó đang 
bình an, hay bất an, hay thất vọng, buồn bực? Cái gì 
đang diễn ra? 


‹© Bạn bắt đầu thực hành từ lúc nào trong ngày? 


« Tâm đang nghĩ chuyện gì? Tâm dùng bao nhiêu 
năng lượng? Thái độ nào đang có mặt ? 


© Bạn đang hành thiền như thế nào? Bạn có thực 
hành đúng không? Bạn tiếp tục thực hành như thế 
nào? 


THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN 101 


Thế nào là thái độ đúng khi hành thiền? 


Xin bạn hãy kiểm tra lại thái độ của mình khi bắt 
đầu hành thiền. Bạn đang hành thiền với thái độ hay 
quan kiến đằng sau tâm như thế nào? Bạn chỉ muốn 
một trạng thái tâm bình an hay muốn học hiểu những 
gì đang diễn ra? Tâm không thể mát lạnh và tĩnh lặng 
khi bạn muốn có một kinh nghiệm nào đó ngoài 
những gì đang thực sự diễn ra trong hiện tại. 


Tâm tĩnh lặng với định khi nó không còn chạy theo 
hay tìm kiếm những kinh nghiệm nhất định nào đó. 


Không cần thiết phải chạy quanh cố ép tâm mình 
phải hay biết một cái gì đó bởi vì tâm vẫn luôn hay 
biết. Bản chất của tâm là hay biết những đề mục đang 
diễn ra. Hãy kiểm tra lại tâm mình. Không cần phải 
tạo nên một cái gì cả. Bạn chỉ cần quan sát những đề 
mục và những kinh nghiệm đang diễn ra, đúng theo 
bản chất pháp của nó. Hãy chờ đợi và quan sát với trí 
thông minh. 


Không có kinh nghiệm nào là sai lệch hay gây rối 
cả, bởi vì tất cả mọi kinh nghiệm đều mang bản chất 


của pháp cả. Những gì đang diễn ra trong thân cũng 
có bản chất pháp, nhưng gì đang diễn ra trong tâm 
cũng mang bản chất pháp. Không có cái gì thuộc về 
tôi hay thuộc về bạn cả. Cảm giác nóng chỉ là cảm giác 
nóng và là bản chất của pháp. Chúng ta cảm thấy 
nóng hơn chỉ khi chúng ta sở hữu cái nóng đó là của 
mình và phát triển sự chống đối lại nó. 


Tất cả mọi thứ diễn ra bởi vì nhân duyên. Công 
việc của chúng ta chỉ là: 


s Có thái độ đúng 

s* Duy trì chánh niệm 

‹ Sử dụng trí thông minh 

s Có hứng thú. 

Với chánh kiến và chánh tư duy, chánh niệm sẽ 
trở nên liên tục và có đức tính không dễ duôi, không 
quên đề mục đúng đắn của nó (appamada). Khi trí 
tuệ có mặt trong sự hay biết thì đó là chánh niệm. 

Chúng ta quan sát như thế nào? 

Không cần phải đi tìm đề mục mình lựa chọn. 


Trong pháp hành này, chúng ta chú ý đến cái tâm 
đang hoạt động, tâm thiển và phát triển các tâm 


thiện. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng bất cứ đề mục 
nào để phát triển chánh niệm, định tâm và đạt được 
tuệ giác về bản chất của các hiện tượng (thân và tâm) 
thay vì tạo ra thêm tham, sân, s¡ do tà kiến và những 
quan kiến sai lầm trong tâm. 


Bởi vì có thể dùng bất cứ đề mục nào để phát triển 

⁄ .ÃA ^ ⁄ ⁄ „ “ ` ⁄ .Ã 
chánh niệm, nên chúng ta có thê bät đầu chánh niệm 
với bất cứ để mục nào. 


Không nên sai lầm nghĩ rằng ở đó có đề mục khác tốt 
hơn những gì bạn đang kinh nghiệm trong hiện tại. 


Không có kinh nghiệm nào tốt hơn những gì bạn 
đang kinh nghiệm trong hiện tại cả. Điều quan trọng 
là cái tâm đang chánh niệm và hay biết. Điều quan 
trọng nữa là cách tâm mình nhìn nhận và quan sát 
kinh nghiệm ra sao. 


Không cần phải chạy quanh tạo ra hay cố gắng 
chạy theo những kinh nghiệm khác nhau. Đề mục 
thiện hay bất thiện? Nó chẳng thiện hay bất thiện gì 
cả. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Đề mục chỉ là đề 
mục. Đề mục thì luôn luôn có sẵn đó. Hay biết và 
quan sát là công việc của tâm mình. Tâm biết tất cả 
những gì ở đó cần phải biết. Đây là những câu hỏi 
quan trọng hơn: Tâm đang có thiện hay bất thiện? 


Tại sao chúng ta phải chánh niệm? 


Tại sao chúng ta phải chánh niệm? Chúng ta chánh 
niệm vì muốn hiểu biết. Chúng ta chờ đợi, quan sát và 
nghiên cứu những gì đang xảy ra trong thân và tâm 
để hiểu được bản chất của chúng. Chúng ta không cố 
ý làm cho tâm tĩnh lặng hay cố để có được một “thời 
thiền tốt”. Chúng ta hành thiền để nhìn rõ những gì 
đang diễn ra như nó đang là và có thái độ đúng đắn 
với những thứ đang diễn ra đó (chúng là tự nhiên và 
không có gì là của mình cả). Chúng ta cần thấy tự 
nhiên chỉ là tự nhiên, nhận biết đề mục chỉ là đề mục, 
và biết những gì cần biết. 


Khi có suy nghĩ răng đối tượng này hay kinh 
nghiệm này là tốt, thì sẽ có tâm tham với nó. Khi thấy 
rõ cái nào đúng là đúng, cái gì có mặt ở đấy là ở đấy, 
thì bạn sẽ thoát khỏi tâm tham. Nhưng khi chúng ta 
không biết cách thực hành thì tâm tham sẽ chỉ càng 
lớn mạnh. Chúng ta hành thiền để giải thoát khỏi tâm 
tham và chấp thủ. 


Hạnh phúc với chánh niệm 


Bạn sẽ thấy kinh nghiệm chỉ đang tự diễn ra theo 
đúng bản chất của nó khi bạn biết chờ đợi và quan 
sát với chánh niệm và trí tuệ. Bất cứ cái gì đang diễn 
ra, hãy để nó tự diễn ra. Không cần phải vui hay buồn 
về những gì đang diễn ra và cũng không cần thích hay 


không thích bất cứ một kinh nghiệm nào. Bất cứ cái gì 
bạn kinh nghiệm được trong hiện tại đều là kinh 
nghiệm đúng. Hãy hạnh phúc rằng mình đang có sự 
hay biết và chánh niệm, bởi vì tự thân điều đó đã là 
việc thiện rồi. 


Tâm không yên lặng-nó luôn luôn suy nghĩ. Bạn nên 
thấy hạnh phúc rằng mình thấy được tự nhiên như nó 
đang là và có khả năng nhận ra được điều đó. 


Biết tâm mình không tĩnh lặng khi nó không tĩnh 
lặng, đó là chánh kiến (sammä-ditthi). Hay biết rằng 
tâm đang suy nghĩ trong khi có suy nghĩ là chánh 
niệm. Nhưng rất nhiều lần bạn cứ muốn suy nghĩ ấy 
phải dừng lại bởi vì bạn cho rằng nó đang quấy rối 
bạn. Nhưng khi bạn tham muốn cố gắng làm cho nó 
tĩnh lặng, điều đó chỉ làm phức tạp thêm vấn đề và 
đem lại căng thẳng. 


Hãy làm tất cả những việc gì là thiện 


Bất cứ cái gì thiện hay bất thiện đều xuất phát từ 
trong tâm cả. Tại sao có thiện và bất thiện? Những 
phẩm chất tâm thiện và bất thiện này sanh khởi bởi 
vì những phản ứng của chúng ta đối với những đối 
tượng tâm hay biết. Tất cả những gì thiện đều bắt 
nguồn từ thái độ đúng, khuôn nếp chân chánh của 


tâm, và như lý tác ý (yonoso manasikära - định 
hướng tâm đúng đắn). Mọi điều bất thiện đều xuất 
phát từ thái độ sai, khuôn nếp sai và phi như lý tác ý 
(qynoniso manasikara - định hướng tâm sai lầm). 


Luôn cố gắng sống với những hành động đúng 
đắn, lời nói chân chánh và những phẩm chất tâm 
thiện lành. Hãy làm tất cả mọi việc thiện: bố thí, cúng 
dường (đãna), giữ giới (sĩla), phát triển sự ổn định 
của nội tâm (samadhi) và hành thiên vipassanäa 
(bhaãvana). Trong tất cả những việc thiện này, hành 
thiền là việc thiện cao nhất. Vì vậy, đừng quên mục 
đích của mình. 


Chúng ta đạt đến Niết Bàn chỉ khi tất cả những 
thiện pháp có mặt đây đủ. Tâm không có tham sân sỉ 
là một cái tâm đây trí tuệ và một cái tâm như vậy mới 
có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Sẽ rất khó nếu 
những hiểu biết chưa đầy đủ và những phẩm chất 
tâm bất thiện vẫn còn xen lẫn vào trong các kinh 
nghiệm của mình. 


Tạo đà chánh niệm 


Bạn phải thư giãn. Tâm thiền của bạn có rộng mở, 
thành thật và không thiên vị hay không? Khi tâm 
không tham muốn điều gì, không bất mãn điều gì, nó 
yên lành và có chánh kiến. Nó thấy tự nhiên chỉ là tự 
nhiên. Chánh niệm trở nên liên tục. Khi đó, bạn sẽ 


không nghĩ những suy nghĩ tiêu cực hay nói xấu 
người khác. Giới hạnh vững chắc. Định tâm luôn hiện 
diện trong trí tuệ nhận biết đề mục chỉ là để mục. Nó 
biết những thứ có mặt ở đó cần biết. Định tâm có mặt 
bởi vì không còn tâm tham cầu những kinh nghiệm 
khác hoặc chống đối lại những gì đang diễn ra. 


Giữ giới, tu tập định và tuệ là thực hành theo lời 
dạy của Đức Phật và duy trì, giữ gìn Phật Pháp. Trong 
mọi trường hợp, khi bạn tránh làm việc sai lầm, làm 
những gì đúng đắn với chánh niệm +trí tuệ, thì tất cả 
mọi thứ đã bao gồm trong đó cả rồi. 

Hãy kiểm tra lại tâm thiền: 

s Có thái độ đúng không? 


‹« Tâm có hay biết và tỉnh thức không? Hay là đang 
lờ đờ và nặng nề? 


s Có hứng thú tu tập không? 


‹ Nó chỉ hay biết một đề mục thôi sao? Có thể hay 
biết thêm đề mục khác nữa được không? 


se Tâm hay biết được bao nhiêu để mục? 


Khi pháp hành có được đà quán tính, chánh niệm 
sẽ mạnh mẽ hơn. Khi chánh niệm mạnh hơn, tâm 


quan sát sẽ không còn tham cầu nữa. Nó sẽ đồng thời 
chánh niệm được nhiều để mục khác nhau từ các cửa 
giác quan. 


Chánh niệm giống như máy thu sóng truyền hình 
vệ tỉnh, có thể bắt được nhiều kênh khác nhau. 
Có chánh niệm về tâm quan sát và có sự ghi nhận 
xem thái độ đúng hay sai. 


Tâm biết nó đang làm gì. Khi tất cả những điều 
này diễn ra, không có gì là thuộc về cá nhân mình cả - 
đó không phải là “công việc của tôi” hay “tôi”. “Tôi” 
không chánh niệm, tâm và đề mục sanh khởi cùng 
nhau và tâm chỉ đơn giản hay biết. Không có ai cả, 
không có một thực thể nào, không có người nào đằng 
sau những tiến trình ấy. Tất cả chỉ là tự nhiên. 


Chúng ta hành thiền vì lợi ích của chính mình. Hãy 
tiếp tục thực hành Pháp với niềm vui, sự hứng thú và 
lòng trân trọng, cung kính. 


TINH YÉU THIÊN CHÁNH NIỆM 


« Tâm thiền phải thư giãn một cách tự nhiên, tĩnh 
lặng và bình an. Hãy học cách không tập trung, không 
kiểm soát, không cố tạo ra cái gì hay hạn chế, gò bó 
cái gì cả. 


e« Tại sao phải tập trung nhiều như vậy? Có thể là 
bạn đang mong muốn có được một kinh nghiệm nào 
đó hay không thích một cái gì đó đang diễn ra. 


» Không tạo ra hay chối bỏ cái gì, và cũng không 
quên chánh niệm mỗi khi có cái gì đó sanh khởi hoặc 
diệt đi. 


« Tâm đang ở đâu? Nó có chú ý đến những gì 
đang diễn ra trong thân và tâm không? Hay là đang 
chú ý đến bên ngoài hay người nào đó? 


« Tâm là tâm thiền khi nó không có tham, sân, đau 
khổ hay bất an trong đó. Khi thực hành với tham 
muốn hay mong cầu, chờ đợi, thì bạn chỉ tự làm mình 
mệt mỏi mà thôi. 


« Cố gắng tạo ra một cái gì đó là tâm tham đang 
làm việc. Chối bỏ một cái gì đó là tâm sân đang làm 
việc. Không hay biết có cái gì sanh lên hay diệt đi là 
tâm si đang làm việc. 


» Không mong đợi điều gì sẽ đến, không mong 
muốn điều gì, không bất an, bởi vì khi có những thái 
độ này trong tâm sẽ rất khó hành thiền. 


‹ Thường xuyên kiểm tra lại thái độ hành thiền. 


« Chúng ta chú ý đến và chánh niệm cả cái tốt lẫn 
điều xấu. Thiền là chấp nhận bất cứ cái gì sanh khởi, 
dù là “tốt” hay “xấu” và quan sát nó một cách thư 
giãn. 


« Khi chúng ta tham muốn một cái gì được cho là 
tốt và chống đối lại cái gì bị cho là xấu thì có còn là 
hành thiền nữa không? 


« Khi chúng ta cố gắng tạo ra một kinh nghiệm 
mình mong muốn thì có là thực hành đúng hay 
không? Chúng ta chỉ cố gắng hay biết và quan sát 
những gì đang diễn ra như nó đang là. 


«e Nếu tâm mệt mỏi hay cảm thấy khổ sở, nhất 
định có điều gì đó mất cân bằng hoặc thiếu sót trong 
pháp hành. Khi tâm cảm thấy căng thẳng và tù túng 
sẽ rất khó hành thiền. Hãy kiểm tra lại xem mình 
đang thực hành như thế nào khi bạn thấy thân và tâm 
mình mệt mỏi. Tâm có thái độ đúng không? 


e Tâm thiền phải thư giãn và bình an. Bạn chỉ có 
thể hành thiền được với tâm nhẹ nhàng và giải 
phóng. 


e Tâm đang làm gì? Nó đang làm công việc gì? Nó 
có bị cuốn trôi theo suy nghĩ không? Nó có đang hay 
biết không? 


« Đừng cố tìm lỗi cuả tâm suy nghĩ - đừng cố gắng 
ngăn chặn suy nghĩ. Thay vào đó, bạn chánh niệm để 
nhận biết suy nghĩ mỗi khi nó khởi sanh. 


« Tâm thiền hay tâm chánh niệm, chỉ hay biết một 
cách hời hợt hay biết một cách sâu sắc và cặn kế? 


‹ Chúng ta không cố gắng loại bỏ đối tượng của 
tâm (đề mục). Tuy nhiên, chúng ta muốn hiểu những 
phiền não sanh khởi liên quan đến đối tượng và quán 
xét, tìm hiểu những phiền não đó. 


e Đề mục không thực sự quan trọng. Tâm quan 
sát làm việc ở đằng sau mới thực sự quan trọng. Nếu 
tâm quan sát có thái độ đúng, thì bất cứ để mục nào 
cũng là đề mục đúng. 


« Chỉ khi có đức tin (saddha), tỉnh tấn (viriya) mới 
phát khởi. Chỉ khi có tỉnh tấn, chánh niệm (sati) mới 
liên tục. Chỉ khi chánh niệm liên tục, tâm mới ổn định 
và vững vàng (samadhi-định). Với tâm ổn định và 


vững vàng, bạn sẽ hiểu được mọi thứ như nó đang là 
(pañña-tuệ). Khi bạn thấy được thực tại như nó đang 
là, đức tin sẽ càng tăng trưởng. 


e Hãy giữ chánh niệm trong hiện tại - đừng hồi 
tưởng lại quá khứ hay ước vọng tương lai. 


CHÁNH NIỆM TỪNG GIẦY PHÚT 


ĐEM TỚI ĐÀ QUÁN TÍNH 


Khi nghĩ đến thiền là người ta thường nghĩ đến 
hình ảnh một thiền sinh ngồi yên, mắt nhắm tịt. Chỉ 
có mỗi tư thế ngồi không có nghĩa là người đó đang 
ngồi thiền. Anh ta có thể ngồi rất yên, để tâm cuốn 
trôi theo dòng suy nghĩ. 


Chúng ta hành thiền lúc nào? Chúng ta bắt đầu 
hành thiền khi lên thiền đường ư? Chúng ta hành 
thiền ở bất cứ nơi nào, từ khi thức dậy đến khi đi ngủ. 
Chúng ta có thể hành thiền được trong phòng vệ sinh 
và nhà tắm không? Đừng ngồi trong toalet mà mơ 
mộng. Hãy nhớ chánh niệm bất cứ lúc nào, khi ở trên 
thiển đường, khi đi kinh hành, lúc đánh răng, tắm 
rửa, dọn dẹp, đọc sách, mắc quần áo, hay bất cứ công 
việc nào. 


Bởi vì đây là việc chúng ta thực hành trọn vẹn cả 
ngày, nên không cần phải dùng quá nhiều sức ngay 
một lúc. 


Tuy nhiên tâm phải tỉnh thức, tỉnh giác, thư giãn và 
cân bằng bởi vì tất cả những phẩm chất tâm ấy 
giúp cho trí tuệ sanh khởi. 


Nó chỉ là Pháp khi chúng ta học cách hành thiển, 
có khả năng hành thiên và tiếp tục hành thiền. 


Bất cứ đề mục nào 


Hãy quan sát thân mình. Bạn quan sát cái gì khi 
chánh niệm mà không chú vào một điểm nhất định 
nào đó như mũi hay bụng? Hay biết mình đang ngồi, 
đứng, đi, cảm giác nóng nực, nghe tiếng động...Bạn 
có thấy khi nhìn không? Bạn có thể thấy được mà 
không phải cố ý nhìn không? Ở thiên đường có tiếng 
đồng hồ kêu tích tắc và tiếng chim hót. Bạn có thể 
nghe thấy mà không phải chú tâm lắng nghe. Để hay 
biết được những điều đó có khó không? Có mất nhiều 
năng lượng không? Bạn chỉ cần hay biết như thế suốt 
cả ngày. 


Xin đừng nghĩ rằng một đề mục hay một nơi chốn 
nào đó thì tốt hơn để mục khác hoặc nơi khác, bởi vì 
không có đề mục nào tốt hơn để mục nào cả. Đề mục 
chỉ là đề mục và nó sanh khởi theo đúng bản chất của 
nó. Vì vậy, bắt đầu bằng đề mục nào không thành vấn 
đề. Bắt đầu bằng bất cứ đề mục nào đến qua 6 cửa 
giác quan mà bạn thấy thích hợp với mình. Nhưng 
nên nhớ, dù bắt đầu bằng bất cứ đề mục nào, có 
chánh niệm và trí tuệ mới là điều quan trọng. 


Kiểm tra tâm thiền 


Khi bạn mang kính màu đỏ, mọi vật bạn nhìn đều 
màu đỏ. Khi mang kính màu xanh, mọi vật lại màu 
xanh. Quan sát để mục với tâm tham hoặc sân cũng 
giống như mang kính màu vậy. Khi tâm quan sát với 
tham, để mục đó là để mục của tâm tham. Khi tâm 
quan sát với tâm sân, đề mục đó là để mục của tâm 
sân. Tâm không còn thấy đề mục chỉ là đề mục nữa. 


Rất khó để thấy được tâm tham và sân này trong 
tâm nếu bạn quá cố ý quan sát để mục (mà không 
thấy được những gì đang diễn ra trong tâm quan sát). 
Có tham không? Có sân không? Vấn đề không phải là 
cái gì đang diễn ra với đề mục, mà là tâm quan sát đề 
mục ấy như thế nào mới quan trọng. 


Chỉ khi tâm quan sát không có tham, sân, sỉ 
thì đề mục mới trở thành đề mục của Pháp. 


Quan sát một cách tự nhiên 


Khi nào tâm cảm thấy gò bó và căng thẳng? Tâm 
có căng thẳng khi nó muốn một cái gì đó ngoài những 
gì đang diễn ra hay chống đối lại những gì đang diễn 
ra. Phiền não không muốn để yên mọi thứ như chúng 
đang là, nó muốn cái gì đó diễn ra, nó muốn kết quả, 


nó muốn kiểm soát những gì đang diễn ra và nó ép 

^ ^ x N ⁄ „ ⁄ Z+ ⁄Z 
buộc, tập trung, cổ tạo ra hay gò bó để có được cái nó 
muốn. 


Thay vì cứ phải nặn ra, tập trung hay gò ép, chúng 
ta chỉ cần chờ đợi và quan sát. Có cần phải tập trung 
chú tâm khi chúng ta để bất cứ những gì diễn ra được 
tự do diễn ra? Nếu không tìm kiếm một cái gì đặc biệt 
hoặc cụ thể, chúng ta không cần phải dùng nhiều 
năng lượng đến thế. Chúng ta chỉ cần dùng trí thông 
minh và sự hứng thú: 


‹© Cái gì đang diễn ra? 
+ Nó đang hoạt động như thế nào? 


Nếu muốn quan sát cách thức cái gì đó đang hoạt 
động một cách tự nhiên như nó đang là, thì chúng ta 
cũng phải quan sát nó một cách tự nhiên. Chính vì 
vậy tôi nói không kiểm soát hay gò ép gì cả. Chúng ta 
chỉ đơn giản để thân làm công việc của nó trong khi 
chú ý đến cái tâm đang chánh niệm, chú ý nhiều đến 
mức có thể, liên tục suốt cả ngày. 


Ngồi thiền 


Khi ngồi thiển bạn quan sát cái gì? Bạn có thể 
quan sát bất cứ để mục nào sanh khởi. Nếu sự chú ý 
của tâm quay về hơi thở ở lỗ mũi, hãy quan sát đề 
mục ấy. Bạn có bắt sự chú ý quay trở lại lỗ mũi trong 


khi nó đang ở tay không? Không. Khi tâm đang ở một 
chỗ khác mà cứ bắt nó phải quay về mũi thì sẽ rất 
mệt mỏi. Đề mục hơi thở ở mũi và đề mục cảm giác ở 
tay có gì khác nhau? Chẳng có gì khác nhau cả. 


Nếu tâm chú ý đến tiếng động thì sao? Chúng ta sẽ 
hay biết tiếng động. Tiếng động có quấy rây bạn 
không? Nó sẽ không quấy rây bạn nếu bạn chỉ coi nó 
như là những hiện tượng tự nhiên. Bạn chỉ cần nhận 
biết tiếng động khi nghe tiếng động. 


Khi mới hành thiền, có thể bạn sẽ thấy tâm mình rất 
xáo động, buồn ngủ hoặc bất an. 
Điều đó không thành vấn đề. 


Trong cuộc sống hàng ngày, bạn làm rất nhiều 
việc chủ yếu sử dụng năng lượng tâm do phiền não 
giải phóng ra. Ở đây, bởi vì bạn được yêu câu thực 
hành mà không có tham và sân, nên lúc đầu tâm mất 
đi sức mạnh và trở nên yếu. Sau vài ngày, bạn phát 
triển thêm một chút chánh niệm, sự ổn định và tĩnh 
lặng của tâm, bạn sẽ thấy tâm mình tỉnh thức hơn. 
Khi tâm tỉnh thức hơn thì sao? Bạn sẽ nhận biết được 
nhiều, rất nhiều suy nghĩ. Nhưng đừng lo - đó chỉ là 
tự nhiên và không có vấn đề gì cả. 


Suy nghĩ chỉ trở thành vấn đề nếu bạn cho rằng 
nó đang làm bạn đi chệch hướng trong thiền 
và bạn cố gắng để dừng suy nghĩ lại. 


Nhưng suy nghĩ chẳng phải cũng là tâm sao? Nếu 
bạn thực sự muốn học hiểu về tâm mình, những suy 
nghĩ này sẽ chỉ đường cho bạn. Bạn có thể quan sát 
được điều này không? Thế thì tại sao lại chống đối 
suy nghĩ? (Thiền sinh trả lời: bởi vì có những cảm xúc 
và cảm giác đến do những suy nghĩ ấy). Trong trường 
hợp ấy thì bạn nhìn những cảm xúc ấy như thế nào? 
Các suy nghĩ ấy có khó chịu không? (Thiên sinh: 
chúng ta coi nó như đề mục). Đúng. Khi bạn nhận biết 
những cảm xúc ấy như đề mục, thì đó là lúc bạn đang 
thực hành thiên Vipassana. 


Đừng định sẵn thời gian ngồi thiền cho mình. Nếu 
bạn quyết định trước là mình sẽ ngồi chừng bao lâu, 
thì nếu phải đứng dậy vì một lý do nào đó, bạn sẽ cảm 
thấy áy náy và lo lắng. Và sự bất an trong tâm sẽ làm 
tâm bạn bất ổn và làm suy yếu định tâm. Vì vậy đừng 
định sẵn thời gian ngồi. Chỉ cần hay biết những gì 
đang diễn ra trong phút giây hiện tại là đủ. Nếu khó 
ngồi, bạn phải đứng dậy đi kinh hành thì cũng không 
vấn đề gì. Chỉ cần nhớ duy trì chánh niệm về những gì 
đang diễn ra trong thân và tâm mình. 


Đi kinh hành 


Đi kinh hành cũng giống như khi ngồi thiên, bạn 
chỉ ghi nhận bất cứ cái gì sanh khởi hay diễn ra. Đi 
một cách tự nhiên và thoải mái, tốc độ vừa phải tự 
nhiên. Đừng đi quá chậm. 


Đừng ép buộc mình phải quan sát những để mục 
liên quan đến thân khi bước đi. Đừng làm mình căng 
thẳng khi cứ ép mình phải để tâm chú ý vào bước 
chân cả tiếng đồng hồ. Chỉ cần hay biết tổng thể toàn 
bộ thân mình. Nếu tâm nhận biết thân mình đang toát 
mồ hôi, hãy hay biết điều đó. Nếu nó nhận biết cảm 
giác ở tay, cũng hay biết điều đó. Tay bạn đang chắp 
lại? hay đang đung đưa? Bạn có thể hay biết được tất 
cả những động tác ấy. 


Bạn cũng có thể ghi nhận những gì mình thấy, 
nghe, nghĩ, ngửi, xúc chạm hay cảm nhận trong khi đi. 


« Tâm đang hay biết gì? 

° Tâm đang như thế nào? 

‹© Cái gì đang diễn ra trong tâm? 

‹ Tâm đang trong trạng thái như thế nào? Có bình 
an không? 


Nếu bạn có thể hay biết được cả ý định khi bước 
đi hay dừng lại thì cũng tốt. Nếu bạn ghi nhận được 


cả lý do tại sao mình đang tiếp tục bước đi thì càng 
tốt. 


Thiền trong lúc ăn uống 


Cái ước muốn nào mạnh hơn: ước muốn ăn hay 
ước muốn thực hành? 


Khi bữa ăn bắt đầu là tâm tham thường kéo đến. 
Hãy quan sát tâm mình trước đã. 
Tâm tham ăn rất mạnh. 


Thường có một cảm giác mạnh nhất định đi kèm 
với tâm tham muốn ăn. Khi có tâm tham mạnh này, 
chánh niệm thường yếu ớt hoặc không có chút nào. 
Khi bạn đang ăn, tâm bạn như thế nào? Nó có thư 
giãn không? Hãy thường xuyên kiểm tra xem bạn có 
ăn với tâm tham hay không? Cái muốn đó thường rất 
rõ và tâm mình thường cảm thấy hơi bị thắt lại khi có 
tâm tham ăn. Tâm vạch ra nhiều cách để trộn các loại 
thức ăn khác nhau trong đĩa. Bạn sẽ ăn như thế nào? 
Bạn sẽ ăn gì tiếp sau khi xong món này? Tâm đã vạch 
sản kế hoạch cho món tiếp theo rồi. Trừ khi bạn chú ý 
đến những gì tâm đang làm, còn nếu không bạn sẽ chỉ 
tiếp tục lối mòn suy nghĩ và vạch kế hoach được thúc 
đẩy bởi tâm tham ăn. 


Đừng tập trung vào thức ăn hay bát cơm của mình 
quá mức. Thay vào đó, tiếp tục quan sát tâm mình 
trong khi ăn. Cố gắng nhận biết xem tâm mình làm 
việc thế nào trong lúc ăn nhiều hơn nữa. 


° Bạn đang ăn với trạng thái tâm như thế nào? 

« Tâm đang cảm thấy ra sao? 

s Tâm có thư giãn không? Có đang chuyên chú vào 
chuyện ăn không? 


Khi tâm thư giãn, bạn có thể quan sát cách mình 
cử động trong lúc ăn ra sao. Chẳng hạn, bạn có thể 
quan sát cách cầm thìa, đũa, chạm, há miệng, nhai, 
căn... Bạn cũng hay biết những vị khác nhau như 
mặn, đắng, ngọt...Bạn có thể ghi nhận bất cứ điều gì 
hay tất cả mọi thứ. Bạn có biết mình thích món gì và 
không thích món gì không? Đói có phải là một với 
tham ăn? Cảm giác đói xảy ra trên thân, trong khi tâm 
muốn ăn diễn ra trong tâm và là công việc của suy 
nghĩ. Đôi khi ước muốn ăn trong tâm và cảm giác đói 
trên thân có liên hệ với nhau. Bạn chỉ cần quan sát 
những điều đó và tất cả mọi thứ diễn ra như nó đang 
là. 


Sinh hoạt hàng ngày 
Thiền không chỉ mỗi trong lúc ngồi. Bạn đứng dậy 


từ chiếu thiền và đi làm các công việc sinh hoạt hàng 
ngày như thế nào? Hãy đứng dậy và làm với chánh 


niệm. Khi thay đổi tư thế từ ngồi thiển sang các công 
việc hàng ngày, đừng quên một điều: chánh niệm. 
Cần có chánh niệm liên tục cả ngày, dù là trong lúc 
ngồi thiền, đi, đứng, sinh hoạt..„ không để cho các suy 
nghĩ bất thiện xen vào. 


Bạn có thể hay biết được tâm mình làm gì khi lên 
xuống cầu thang, tra chìa khóa vào ổ, đóng cửa, mở 
cửa. Khi vào phòng, đầu vào trước hay chân vào 
trước? Bạn cân quan sát chính mình trong các công 
việc hàng ngày. Bạn làm gì khi quay trở lại phòng 
mình? Bạn có cởi khăn quàng ra và vứt bừa lên 
giường không? Tiếp tục chánh niệm về những việc 
mình làm trong phòng riêng. Bạn có thể học hỏi được 
từ bất cứ cái gì đang diễn ra. Mỗi khoảnh khắc đều là 
khoảnh khắc thích hợp để thiền. 


Hãy chánh niệm về tất cả mọi hoạt động khác nhau 

trong sinh hoạt hàng ngày, từ rửa mặt, đánh răng, 

chải đầu, thay quần áo... Cố gắng chánh niệm tất cả 
mọi việc, cho đến cả những hành động nhỏ nhất. 


Lúc đầu thì quan sát những hoạt động của thân là 
phần nhiều, nhưng điều quan trọng là bạn vẫn phải 
thường xuyên kiểm tra lại tâm mình, bởi vì tâm thiền 
quan trọng hơn những gì đang diễn ra trên thân. Hãy 
có hứng thú đối với bất cứ những gì đang diễn ra, bất 


cứ việc gì bạn đang làm. Bởi vì bạn muốn biết tất cả 
về cách thức thân và tâm mình đang vận hành. 


Cũng xem xem mình có thể chánh niệm được 
những gì khi lên giường đi ngủ. Khi bạn thức dậy, bạn 
có thể chánh niệm về cảm giác lờ đờ hay ý muốn tiếp 
tục quay lại ngủ tiếp. Đó cũng là thiền. 


° Bạn chánh niệm được cái gì vào lúc thức dậy? 
‹ Thân đang nằm ngửa, hay nằm sấp? 

‹© Cái gì đang diễn ra trên thân? 

‹© Cái gì đang diễn ra trong tâm? 


Bạn sử dụng trí thông minh và trí tuệ, liên tục mài 
sắc chúng để thực hành bằng cách tạo hứng thú cho 
mình trong việc hành thiền, trong những việc mình 
làm, và bằng cách đặt các câu hỏi: 


° Cái này là gì? 
° Cái gì đang diễn ra? 
° Tại sao nó diễn ra? 


Khi bạn nghĩ về việc thực hành của mình và cách 
mình đang thực hành, bạn đang khởi những suy nghĩ 
thiện trong mình và làm cho những suy nghĩ bất 
thiện khó sanh khởi. Thiền là công việc mài sắc chánh 
niệm, phát triển sự ổn định nội tâm và trí tuệ. Sau 
đây là một số câu hỏi bạn có thể sử dụng: 


s Tôi đang làm gì? 

s Tôi đang hành thiền như thế nào? 

* Tôi có thực hành đúng không? 

s© Tôi tiến bộ như thế nào trong việc thực hành? 


Lúc đầu bạn sẽ cảm thấy hơi mệt khi học hỏi cách 
thực hành đúng và hiệu quả. Khi bạn đã biết cách 
thực hành đúng với thái độ đúng đắn, cả thân và tâm 
sẽ cảm thấy đầy an lạc. 


Đau 


Khi bạn thay đổi tư thế ngay lập tức để xả bỏ một 
chút khó chịu, đó là tâm tham đang hoạt động. Mặt 
khác, quyết tâm không cử động bằng bất cứ giá nào 
lại có thể là tâm sân đang thể hiện. Tất nhiên chẳng ai 
thích thú cảm giác đau nhức hay ngứa ngáy cả. Tâm 
sân sẽ khởi lên một cách tự nhiên khi bạn quan sát 
cái đau. Bạn có thể bắt đầu nhận diện ngay những 
phản ứng đó và tránh không để rơi vào một trong hai 
cực đoan là thay đổi tư thế ngay hoặc nhất quyết 
không động đậy bằng bất cứ giá nào. 


Nếu bạn cứ tiếp tục hay biết cái đau với sân trong 
tâm thiền, thì đó có còn là hành thiền nữa không? 
Chẳng hạn, điều gì sẽ xảy ra khi bạn tức giận một ai 
đó và tâm lấy hình ảnh người đó làm đề mục? Tương 
tự như vậy, cái đau sẽ tăng lên khi quan sát nó với 
tâm sân. Khi đau, tâm sẽ bị hút về cái đau và chú ý 


đến nó. Không phải vì đó là một kinh nghiệm dễ chịu 
mà bởi vì nó là một kinh nghiệm không mong muốn. 


Trong trường hợp này thì bạn làm gì? Vào lúc cảm 
giác đau còn đang rất mạnh như thế này thì đừng 
nhìn cái đau vội. Đừng nhìn thẳng vào cái đau khi tâm 
có sự chống đối. Hãy kiểm tra lại tâm mình trước. Bạn 
nhìn cái đau như thế nào? Tâm nghĩ về cái đau như 
thế nào? Có nhiều suy nghĩ liên quan đến cái đau này. 
Tâm cảm thấy căng thẳng và co rút lại vì đau. Thật 
khó sống với sự khó chịu như vậy. Hãy cố gắng nhìn 
cảm giác trên thân và cảm xúc của tâm diễn ra đồng 
thời với cái đau ấy. 


Sau khi bạn đã thay đổi đối tượng chú ý từ cái đau 
sang tâm, bạn sẽ có được thái độ “mặc kệ nó”. 


Thái độ của tâm mình với cái đau sẽ là: “Nó có thể 
tự biến mất hoặc ở lại một lúc nữa. Tôi sẽ cố gắng 
quan sát nhiều đến mức có thể, và tôi sẽ chuyển tư 
thế khác khi không còn quan sát như thế này được 


” 


nữa”. 


Vậy khi đau hãy quan sát tâm mình. Tâm có chút 
khó chịu và cảm thấy khó sống cùng với cái đau này 
được. Sân (sự chống đối) sẽ phóng đại thực tế lên, 
làm cho đau như căng cứng lại. Trong thực tế thì nó 


không đau đến mức ấy. Không có tâm sân thì chỉ có 
những cảm giác vi tế ở đó, cái đau không còn căng 


cứng nữa. Ngay cả ý niệm ban đầu về “đau” cũng biến 
mất. 


Tóm lại, trí tuệ đứng lùi lại đằng sau một chút chỉ 
có ở đó khi bạn có thể xử lý được tình huống. Cố gắng 
chạy trốn ngay khi mới đau một chút thì sẽ chẳng có 
phân trí tuệ nào trong đó cả. Tham (lobha) chỉ thỏa 
mãn trong việc thay đổi tư thế, và sân (dosa) chỉ thỏa 
mãn khi tư thế ấy đã được thay đổi. Chỉ có trí tuệ là 
nhận biết mọi thứ như nó đang là. 


Bạn có thể làm như vậy, và chỉ khi bạn không thể 
xử lý được cái đau nữa thì mới lùi lại đằng sau một 
chút, thư giãn và thay đổi tư thế. Khi cử động, hãy 
làm trong chánh niệm, đó cũng là một phần của thiền. 
Đức Phật chưa bao giờ nói chúng ta không được cử 
động trong lúc hành thiên. Khi có nhu cầu cần cử 
động, hãy cử động. Nhưng khi cử động không thực sự 
cần thiết thì đừng làm. Không có trí tuệ trong việc cố 
ép mình nghiến răng chịu đau không động đậy khi cái 
đau đã trở nên rất mạnh trong thân. 


Từng chút từng chút một, bạn có thể cố gắng tăng 
thời gian ngồi và bạn sẽ thấy mình có thể ngồi được 
lâu hơn. Khi tâm đã trong sáng và mát mẻ (với thái 
độ đúng đắn có mặt), bạn có thể quan sát bất cứ cái gì 
bạn muốn. Tâm thư giãn này, khi nhìn lại cái “đau” 


trước đó, sẽ không còn thấy đó là đau nữa. Khi tâm 
x .À N ~ ^ „ x ^ ⁄ 

hiệu được điều này, sự chấp nhận sẽ đến một cách tự 

nhiên. 


Cảm thọ (Vedana) 


Khi có tâm thì sẽ có các cảm xúc và sự hiện diện 
của một loại cảm thọ nào đó: thọ lạc (sukha vedan8), 
thọ khổ (dukkha vedana), hoặc thọ xã (upekkha 
vedan8). Đó là những cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc 
cảm giác trung tính. Khi còn có thân thì sẽ còn có đau 
nhức, mỏi, bệnh tật... 


Cái gì quan trọng hơn: làm cho cảm thọ 
biến mất hay học hiểu về cảm thọ? 


Vậy vượt qua cảm thọ nghĩa là gì? Bạn vượt qua 
cảm thọ khi tâm không còn phản ứng lại với tham 
hay sân nữa mà chỉ có chánh niệm+trí tuệ. Cách tôi 
hiểu điều đó là trong tâm sẽ không còn hỷ 
(domanassa) và ưu (somanassa)7 nữa, dù rằng vẫn có 
những thứ đang diễn ra trong thân. Tâm ở trong 
trạng thái xả (upekkha) và trí tuệ. Đó là ý nghĩa của 
vượt qua cảm thọ. 


7 Cảm giác dễ chịu, khó chịu trong thân gọi là lạc và khổ, cảm giác dễ 
chịu, khó chịu trong tâm gọi là hỷ và ưu. 


Mặc dù chúng ta nói là muốn học hỏi về để mục 
(đối tượng hay biết của tâm), song chúng ta vẫn 
thường xuyên chối bỏ những để mục khó chịu và 
mong muốn nó biến mất. Chúng ta muốn những thứ 
tiêu cực phải biến đi cho nhanh và cố gắng kết thúc 
nó. Khi có điều gì đó tích cực, chúng ta lại cố để kéo 
dài nó. Đó có phải là Pháp không? 


Nhiệm vụ của bạn là nhận biết cảm thọ chỉ là cảm thọ. 
Cảm thọ này không phải là một con người hay một 
thực thể, và nó cũng không có việc gì để làm với “bạn”. 


Bạn thực hành để cho loại hiểu biết và trí tuệ này 
sanh khởi. Khi bạn nhận ra không có cái gì là của cá 
nhân mình, bạn không còn có vấn đề khúc mắc gì với 
nó nữa. Nó chỉ là vấn đề khi bạn coi cảm thọ đó là 
“của bạn”. Vì vậy hãy nhận diện ra thái độ đằng sau 
tâm mình khi những cảm thọ này sanh khởi. Bạn thực 
hành bởi vì muốn hiểu biết. 


Sân chỉ là sân. Nó chỉ là bản chất của pháp. 


Ngài Shwe Oo Min thường nói: “Cái sân của bạn 
lớn thế nào - lớn bằng nắm tay hay lớn bằng quả 
bóng?”. Cái sân của người Trung Quốc có lớn hơn cái 
sân Ấn Độ không? Chẳng cái nào lớn hơn cái nào cả, 
bởi vì chúng cũng y hệt như nhau. Sân chỉ là sân. 


Chúng ta thường gán nhãn cho cơn sân của người 
khác là “cơn sân của họ”, và cái sân trong mình là sân 
“của mình”. Đó là tà kiến. Khi chúng ta hành thiền để 
hiểu bản chất thực sự của những phiền não này, 

⁄ „ ^ „ 1ó ? ~ ⁄ 
chúng ta sẽ không thể học được nếu sở hừu chúng 
như là “của tôi”. 


Tham và sân mỗi thứ có một bản chất riêng biệt. 
Sân thì thô tháo và có đặc tính phá hoại, tàn phá. 
Tham có bản chất dính mắc và trói buộc; tham không 
muốn buông bỏ. 


Bản chất của tâm là có những kinh nghiệm tốt, xấu 
đan xen lẫn nhau trong khi chúng ta hành thiền. Khi 
có tà kiến và những suy nghĩ sai lầm, tham hoặc sân 
sẽ xâm nhập; khi có chánh kiến, trí tuệ sẽ sanh khởi. 
Khó khăn của chúng ta bắt nguồn từ việc không có 
nền tảng thông tin đúng đắn và không hiểu biết về 
bản chất của tâm. Không hiểu kỹ thế nào là hành 
đúng thì rất khó để thực hành. Khi có hiểu biết thực 
sự thì mọi việc đều dễ dàng. 


Kiên trì tỉnh tấn 


Chúng ta cần có loại chánh niệm được phát triển 
một cách tự nhiên từ sự tinh tấn kiên trì và bên bỉ, 
từng phút từng giây. 


Chúng ta không sử dụng loại cố gắng cưỡng ép, 
mất rất nhiều năng lượng ngay. Loại tinh tấn đó chỉ 
làm chúng ta uể oải, dã dượi khi mệt mỏi. Rồi khi lấy 
đủ năng lượng, chúng ta qua được sự dã dượi đó và 
rồi lại bắt đầu chánh niệm trở lại. Không thể phát 
triển được chánh niệm liên tục nếu chúng ta cứ thực 
hành theo kiểu tùy tiện như vậy. 


Hãy phấn đấu để đạt được chánh niệm liên tục. 
Khi chánh niệm liên tục và tâm có thể thấy được toàn 
bộ tiến trình của những gì đến trước đó và diễn ra 
sau đó, mà không cưỡng ép, tâm sẽ bắt đầu nhận ra 
được nhân-quả. 


Chỉ phấn đấu để chánh niệm được những gì đang 
diễn ra và những gì sẽ đến tiếp theo. Chỉ có mỗi việc 
đó chứ không có việc gì khác phải làm. Với sự kiên trì, 
bạn sẽ phát triển được một sức mạnh nội tâm và tự 
tin vào chính mình. Hãy thử điều đó mà xem nếu bạn 
không tin tôi. Bạn sẽ kinh nghiệm được sự an lạc khi 
có thể tự mình thấy ra điều này. Sự an lạc này đến từ 
đâu? Sự an lạc này đến từ sự hay biết. 


Lấy đà chánh niệm 


Khi định và niệm yếu và phiền não rất mạnh trong 
tâm, bạn sẽ không thể thấy được thực tại dù có cố 
gắng đến đâu chăng nữa. Không có sự liên tục của 
chánh niệm, thì tâm nhìn thấy cái gì đó một chút, lại 
để lọt mất cái khác, rồi lại nhìn thấy. Bạn có thể hiểu 
được bộ phim không khi cứ thi thoảng lại bỏ qua vài 
đoạn? Sự không liên tục này khiến cho bạn khó nắm 
bắt được bức tranh hoàn chỉnh và trí tuệ sẽ không có 
cơ hội để phát triển. Chính vì thế tôi thường nhấn 
mạnh đến sự kiên trì đều đặn, và liên tục của chánh 
niệm. 


Bạn hãy cố gắng chánh niệm liên tục hơn 
để có cơ hội cho đà chánh niệm tăng trưởng. 


Khi chánh niệm đã có sức mạnh, tâm sẽ hay biết 
được nhiều thứ hơn và sẽ tự phát triển đà chánh 
niệm của chính nó. Bạn không phải là người làm công 
việc chánh niệm nhiều đề mục hơn đó. 


Giá trị của chánh niệm 
Khi bạn bắt đầu hành thiền, niệm, định và tuệ 


trước kia vắng mặt bây giờ đã bắt đầu hiện hiện 
trong tâm. Hãy biết trân trọng những phẩm chất tâm 


thiện này trong tâm mình. Giá trị của chánh niệm là 
gì? Chánh niệm loại bỏ cái gì? Chánh niệm loại bỏ và 
thay thế sự thất niệm. 


Chúng ta hành thiển bởi vì chúng ta muốn hiểu 
phiền não. Chúng ta muốn chánh niệm về các phiền 
não sanh khởi đúng như bản chất của pháp. Thiện 
cũng là pháp mà bất thiện cũng là pháp. 


Chúng ta thực hành để có thái độ đúng, để hiểu bản 
chất của pháp và để đoạn trừ phiền não. 


MỘT SỐ CÂU HỎI THÊM 


m Thái độ của bạn thế nào? Thái độ đúng hay sai? 


s Bạn có hứng thú với phút giây hiện tại không? 
+ Bạn có mong muốn điều gì không? 

s Tâm có thư giãn không? 

+ Bạn sử dụng bao nhiêu năng lượng? 

Tâm suy nghĩ thế nào về kinh nghiệm đang có? 


m Chánh niệm có mặt hay không? 


s Khi có chánh niệm bạn cảm thấy như thế nào? 
Khi thất niệm cảm thấy ra sao? Chánh niệm và thất 
niệm khác nhau như thế nào? 

+ Nếu có chánh niệm, chất lượng chánh niệm ra 
sao? Tại sao chánh niệm mạnh, tại sao yếu? 

° Chánh niệm có liên tục không? 

° Nhờ chánh niệm trong thời điểm này, bạn 
hiểu ra được điều gì? 

‹ Thế nào là lợi ích của chánh niệm? 


m Tâm bạn phản ứng lại kinh nghiệm như thế 
nào? 


s Tại sao tâm phản ứng hay không phản ứng? 
+ Bạn cảm thấy ra sao khi nhận biết một để mục 
nào đó? 


m Phiền não có mặt hay không? 


e Tại sao nó sanh khởi? 
* Tại sao nó mất đi? 


m Tâm biết cái gì? 
m Tâm đang làm gì? 


m Bạn nghĩ thế nào về sự thực hành của mình? 


TÓM LƯỢC 


Trong phần tiếp theo này là tập hợp một số suy 
tưởng, ý kiến và gợi ý của thiển sư Sayadaw U 
Tejaniya và một số trường hợp ví dụ để xem xét. 
Chúng được dịch từ những buổi trình pháp, thuyết 
pháp buổi sáng, và cuốn sách nhỏ tiếng Miến màu 
xanh của thiền sư. Bởi vì đây là những trích đoạn nhỏ 
tách rời khỏi ngữ cảnh, nên mới xem qua sẽ có vẻ 
như không sáng nghĩa lắm, nhất là đối với những 
thiển sinh chưa quen với cách dạy của thiền sư. 
Trong trường hợp ấy, hãy thâu nhặt những gì phù 
hợp với bạn và với kinh nghiệm hiện tại của bạn, và 
để phần còn lại cho những dịp khác sau này. 


**% 


Bản chất của tâm là hay biết. Tất cả mọi người đều 
sản có bản chất hay biết mà chúng ta đang thực hành 
để nuôi dưỡng, phát triển và củng cố nó. Chúng ta chỉ 
cần thực hành đúng đắn, không cưỡng ép hay tập 
trung. Đà quán tính và sức mạnh của chánh niệm sẽ 
phát triển một cách tự nhiên khi chúng ta thực hành 
một cách kiên trì, từng giây từng phút không gián 
đoạn. Đó được gọi là chánh tỉnh tấn (samma 
väyãmQ). 


Tâm chánh niệm và tâm không chánh niệm có sự 
khác biệt rất lớn. Loại chánh niệm đến từ việc dùng 
sức tập trung chú tâm chỉ tồn tại trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi. Loại chánh niệm phát triển một cách 
tự nhiên từ quá trình thực hành liên tục thì bền lâu 
hơn và không bị tác nhân bên ngoài làm hư hoại. 


**% 


Mọi người đến trường thiền với dự định cố gắng 
thật nhiều để thành đạt được càng nhiều càng tốt 
trong một thời gian ngắn. Đó chỉ là công việc của tâm 
tham. 


Thiền tập là công việc lâu dài, một sự thực hành 
suốt cả cuộc đời, không ngừng nghỉ cho đến tận khi 
giải thoát hoàn toàn. Chúng ta cần học hỏi cách chạy 
cuộc đua maratong này cho tốt và học cách nuôi 
dưỡng tất cả những phẩm chất tâm thiện. 


**% 


Ở đây chúng tôi không “truyền Pháp cho bạn”. 
Chúng tôi chỉ dạy bạn kỹ năng hành thiền. Đó là điều 
tôi có hứng thú làm. 


**% 


Trong cuộc sống hàng ngày, bạn không thể hành 
thiền bằng cách cưỡng ép chánh niệm hay rán sức 
quá mức một cách mất tự nhiên. Bạn đến đây để học 
cách thực hành để có thể đem về áp dụng trong cuộc 
sống. 


**% 


Khi bạn hành thiền, có cái đang diễn ra (đề mục), 
và có cái đang hành thiền (tâm). Nếu chỉ chú ý tới cái 
đang diễn ra mà không chú ý tới tâm đang quan sát 
như thế nào, bạn sẽ không biết được tâm tham hay 
tâm sân đang phát triển trong mình do phản ứng với 
cái đang diễn ra. 


Bạn sẽ bắt đầu hiểu được thiền khi có hứng thú 
học hỏi thêm về tâm mình và chú ý đến tâm quan sát. 
Hành thiền một cách khéo léo là một loại trí tuệ còn 
quan trọng hơn việc “có Pháp”. Điêu đó sẽ đến một 
cách tự nhiên một khi bạn đã hiểu được cách thức 
thực hành. 


**% 


Hãy nghĩ đến điều này: chừng nào chúng ta còn 
muốn thấy một kinh nghiệm hay một để mục nhất 
định nào đó, thì đó vẫn là tâm tham. Chúng ta không 
thể nói là mình đang hành thiền trong khi thực hành 
với tham trong tâm quan sát như vậy. 


*xx*% 

Khi bạn mới bắt đầu, chỉ có mỗi chánh niệm thì 
không đủ. Bạn cần phải củng cố nó với các pháp hỗ 
trợ khác: chẳng hạn hãy nghĩ đến cách mình phải 
thực hành ra sao, và cái gì đang diễn ra trong thân 
tâm mình hiện giờ. Bạn sẽ bớt bị chìm đắm trong các 
suy nghĩ bất thiện khi tâm ngập tràn với các suy nghĩ 
thiện. Tâm không thể suy nghĩ hai việc cùng một lúc. 
Có suy nghĩ chân chánh thì sẽ không thể có suy nghĩ 
không chân chánh, hay bị suy nghĩ lôi đi. Hãy cho tâm 
một công việc và bắt nó phải làm việc. Đà chánh niệm 
được xây dựng nên từ việc cố gắng thực hành chánh 
niệm từng phút từng giây trong cả một thời gian dài. 


**% 


Chúng ta cần có đà tiến để thành công trong mọi 
mặt của cuộc sống, cả trong việc học hành, kinh 
doanh hay nghề nghiệp. Đà tiến đó cũng cần thiết cho 
thiền tập lớn mạnh. Nhưng nên nhớ rằng đà tiến này 
không đến từ việc rán sức thật nhiều. Nếu chúng ta 
sử dụng năng lượng quá mức, chúng ta sẽ chỉ phung 
phí nó đến cạn kiệt vào cuối ngày. Chúng ta muốn loại 
đà quán tính đến từ việc thực hành một cách đều đặn, 
không ngừng lại ngang chừng. 


Bất cứ người làm vườn có kinh nghiệm nào cũng 
..A2 x ^ 2%» X éN + ~ è 
hiểu: muốn trồng hoa phải làm gi? Bạn có nghĩ răng: 


“Loại hoa này nhất định phải cần một thời gian dài để 
lớn...” và rồi kéo nó lên khỏi mặt đất không? Không! 
Tất nhiên bạn phải tưới nước cho nó, bón phân cho 
nó. Hoa sẽ tự làm công việc của nó là lớn lên. Bạn 
không thể ép buộc nó phải lớn được. Bạn chỉ có thể 
tính toán tạo điều kiện môi trường tốt để giúp cho 
cây phát triển. 


Tương tự như thế, bạn dự tính và hoàn thành 
những điều kiện cần để cho pháp hành tiến bộ. Chính 
vì vậy tôi khuyên các bạn nên thực hành một cách 
kiên trì và liên tục. Khi đã có đà chánh niệm, chánh 
niệm sẽ có mặt dù bạn muốn hay không. Vì vậy nên 
bạn phải thực hành chánh niệm đều đặn, suốt cả 
ngày. 


**% 


Hầu hết thiền sinh đều biết răng họ cần phải thực 
hành một cách chăm chỉ. Tuy nhiên chỉ rất ít thiền 
sinh biết rõ họ phải thực hành chăm chỉ như thế nào. 


Nhiều thiển sinh chăm chỉ tập trung tâm vào một 
đề mục. Thực tế, chúng ta hành thiền là để hiểu biết 
về những đặc tướng của đề mục (hay đối tượng hay 
biết). Thay vì chỉ dùng sức để thực hành, chúng ta 
cũng cân sử dụng chánh niệm cùng với trí thông 
minh để học hiểu về những đề mục đó. Chỉ khi đó sự 
tuệ giác mới sanh khởi. Khi nói cần phải có tỉnh tấn, 


cái tỉnh tấn đó không phải là sự rán sức tập trung. 
Loại tỉnh tấn cần phải có là sự kiên trì nỗ lực bền bỉ. 
Để có được chánh tinh tấn (sammä-vãyãma), chúng 
ta cần phải vận dụng trí thông minh và thái độ đúng. 


*xx*% 
Thiền là: 
‹ Thực hành để nhận biết đề mục khi nó sanh khởi 
‹ Phát triển trí tuệ trong tâm quan sát đề mục. 


Công việc của thiển chánh niệm không phải là để 
làm cho đề mục biến mất. Chúng ta hành thiền không 
phải là để tống khứ đề mục hoặc cố gắng thấy hay tạo 
ra những kinh nghiệm hiện tại dựa vào những chấp 
thủ tư kiến về thiển của mình. Chúng ta thực hành 


8 Tư kiến: quan điểm, ý kiến của riêng mình. Đó là điều chúng ta 
thường chấp thủ rất mạnh, từ trong vô thức và cũng là một trong 
những cản trở lớn nhất trong quá trình tu tập, bởi vì những tư kiến 
đó chưa bao giờ là đúng cả, nó mang nặng dấu vết của tà kiến và 
những cách suy nghĩ sai lầm, phi như lý tác ý. Tư kiến bị khuôn định, 
bị điều kiện hoá bởi rất nhiều nhân tố, từ nghiệp tới những chấp thủ 
quá khứ, sự tác động của môi trường văn hóa, xã hội, tập quán, kiến 
thức sách vở, cảm xúc, tình cảm, yêu ghét...Tư kiến luôn luôn xen vào 
quá trình tu tập, một cách vô thức, cướp quyền định hướng tâm của 
chúng ta. Chính vì vậy, mặc dù chúng ta được hướng dẫn hành thiền 
đúng, nhưng khi thực hành thì vẫn cứ sai như thường, và sai lặp đi 


để nhận ra và hiểu bản chất của những gì đang diễn 
ra. 


**% 


Biết cái gì là sai là điều rất quan trọng. Chỉ khi bạn 
hiểu được cái gì là sai thì bạn mới biết được cái gì là 
đúng. Bạn có thể học được rất nhiều điều từ những gì 
mình nghĩ là chướng ngại đối với thiển. Đó có thể là 
sự bất an hay đau khổ. Đừng đánh giá rằng những 
chướng ngại đó là xấu đối với sự tu tập của mình. 
Không có cái gì gọi là “thiền xấu” cả. Trong Pháp, chỉ 
có những cái đang diễn ra. Hãy chấp nhận hoàn cảnh 
hiện tại và cố gắng chánh niệm. Chỉ cần chánh niệm 
về những gì đang diễn ra đã là một việc tốt rồi. Tuy 
nhiên, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến cái đang diễn 
ra và chỉ chạy quanh theo một cái vòng luấn quấn, kết 
quả của việc đánh giá cái này “tốt”, cái kia “xấu” mà 
thôi. 


**% 


lặp lại. Nếu không có sự tỉnh giác và trạch pháp, quán xét mình, cộng 
với sự hướng dẫn của một người thầy giỏi, thì khả năng chệch hướng 
tu tập là rất, rất cao và rất thường xuyên. Một lần, có người hỏi Thiền 
sư Ajhan Cha: Bạch Ngài, trở ngại lớn nhất của người tu là gì? Ngài 
Ajhan Cha trả lời: “là chấp thủ tư kiến”. 


Không cần phải cố gắng kiểm soát hay hạn chế các 
cử động khi hành thiền. Đừng đi kinh hành quá chậm 
hoặc quá nhanh. Chỉ cần đi một cách tự nhiên. Làm 
những việc cần làm trong ngày một cách tự nhiên. 
Bạn học hỏi và thực hành để chú ý tốt hơn và chánh 
niệm tốt hơn về những gì đang diễn ra. 


Thân và tâm, cái nào nhanh hơn Tâm diễn tiến 
nhanh hơn. Vì vậy, thay gì cử động chậm, hãy thực 
hành để mài sắc và làm vững mạnh các căn (các 
phẩm chất tâm linh) để chúng trở nên tự nhiên. 


Bạn có thể thấy mà không phải cố ý nhìn. Bạn có 
thể nghe mà không phải cố ý lắng nghe. Bạn có thể 
ngửi được mùi mà không phải cố đánh hơi. Cũng vậy, 
bạn có thể chánh niệm một cách tự nhiên mà không 
phải chú tâm, không phải cố gắng rán sức. Khi đã có 
được chánh niệm tự nhiên, chúng ta chỉ cần làm việc 
để duy trì nó lâu dài. 


**% 


Bạn thấy được những gì đang diễn ra. Khi bạn có 
thể thấy được tất cả mọi thứ như vậy thì có phải 
chánh niệm tốt hơn khi chỉ nhìn thấy được 1 thứ thôi 
không? 


Khi có rất nhiều tâm si, thì quan sát ngay cả một 
đề mục cũng khó. Khi tâm có thể nhận biết được 


nhiều hơn, nó có thể chánh niệm được rất nhiều đề 
mục và bắt được nhiều kênh hơn bởi vì sức mạnh và 
phạm vi của chánh niệm mở rộng hơn. 

Có vô số đề mục sanh khởi qua 6 cửa giác quan 
trong hiện tại. Nếu bạn có thể chánh niệm được càng 
nhiều để mục càng tốt, thì đó có phải là chánh niệm 
(sammã-sati) không? Vì vậy, khi tâm có thể nhìn 
được nhiều để mục khác nhau, trong thiển vipassana 
điều đó có nghĩa là chánh niệm đã mạnh hơn. Khi tâm 
hay biết với một loại trí tuệ nào đó hiện diện, tâm sỉ 
sẽ rất khó sanh khởi. Chính vì vậy trí tuệ cần phải có 
mặt ở đó cùng với chánh niệm. Khi bạn đã có kinh 
nghiệm hơn, bạn sẽ có thể hành thiền với đề mục 
khởi lên qua bất cứ cửa giác quan nào. 


**% 


Các thiển sinh thường nói là về lại cuộc sống họ 
khó thực hành hơn bởi vì cuộc sống bên ngoài có quá 
nhiều đề mục hơn ở trong trường thiền. Bạn nghĩ họ 
đang nói đến loại đề mục nào không? Đúng thế, bên 
ngoài có rất rất nhiều để mục tục đế (khái niệm - 
paññatti) như ô tô, người, nhà cửa..Đó là cái mọi 
người thường chú ý đến, nhưng đó là vì mọi người 
không hiểu thế nào là chân đế (thực tại tột cùng, vượt 
qua mọi khái niệm - paramatha). Thực tại chân đế ở 
đây thì cũng chẳng khác thực tại chân đế ở bên ngoài. 
Trong trường thiền chỉ có 6 cửa giác quan và ở ngoài 
đời cũng chỉ có 6 cửa giác quan. 


**% 


Không có gì thú vị hơn áp dụng Pháp vào trong 
cuộc sống. Mọi người không sử dụng Pháp trong cuộc 
sống thường ngày bởi vì họ không biết giá trị của 
Pháp. Một số người thực sự thực hành Pháp trong 
cuộc sống biết rõ giá trị của pháp hành này như một 
cái gì đó mà họ không thể sống thiếu nó được. 


**% 


Bạn cần phải thay đổi cách nhìn của mình đối với 
thiên: không phải bạn quay về nhà...mà là bạn đang 
quay trở lại với một trường thiền khác! Hãy nghĩ rằng 
nhà mình là một trường thiền. Ngày bây giờ, bạn vẫn 
cứ nhìn việc đi kinh hành ở đây khác với việc bạn đi ở 
ngoài cuộc sống. 


Ở đây, trong trường thiền, việc giữ chánh niệm là 
ưu tiên hàng đầu của bạn. Ở ngoài kia, có rất nhiều 
tâm tham khi những khái niệm nhà của tôi, gia đình 
của tôi... chiếm hữu tâm bạn. Vì vậy, bạn cần thay đổi 
cách bạn nghĩ về nhà mình. Sự thực hành của bạn sẽ 
trôi chảy hơn khi cách nhìn của bạn về nhà mình 
cũng như cách nhìn của bạn về một trường thiền. 
Ngay bây giờ, ngay khi trở về nhà thì mọi nghĩa vụ 
bạn cần làm trong cuộc sống đã lại trở thành ưu tiên 
hàng đầu của bạn. 


Điều này liên quan rất nhiều đến thái độ. Khi bạn 
ra ngoài cuộc sống, hãy thường xuyên kiểm tra lại 
thái độ, cách suy nghĩ và những quan kiến đăng sau 
của mình. Khi bạn bắt đầu có cái nhìn ngôi nhà của 
mình như khi bạn có cái nhìn ở trong trường thiền, 
thì pháp hành của bạn sẽ tiến bộ. 


**% 


Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội để thực hành 
bố thí (dãna). Chẳng hạn, bạn nhường đường cho 
một người muốn vượt bạn khi lái xe trên đường. Đó 
chẳng phải là bố thí ư? Có phải chỉ khi cho tiền người 
ta mới là bố thí đâu? Khi cho người ta chỗ (để vượt) 
thì sao. Tránh sang một bên và nhường chỗ cho 
người khác cũng là bố thí đấy thôi. Bất cứ khi nào 
chúng ta cho ra là đang bố thí. 


Hồi còn bán hàng ở ngoài chợ, tôi nhận ra là mọi 
người chẳng bao giờ thực sự chú ý xem họ đi đâu, bởi 
vì họ quá mải suy nghĩ chuyện gì đó hay mải đếm tiên 
trong khi đi. Có rất nhiều người trong chúng ta bước 
đi trong sự lo lắng, bất an hay lạc trong suy nghĩ. 
Nhiều lần họ cứ va vào người tôi làm tôi rất bực! Tôi 
cứ phải tránh họ trước. Khi nhẹ nhàng nhường lối 
cho họ, trong tôi vẫn có chánh niệm. Khi thường 
xuyên làm như thế, tôi bắt đầu thấy mình hoan hỷ 
mỗi khi nhường lối cho người khác. 


Khi bạn bắt đầu có chánh niệm, bạn sẽ thấy ra 
những điều này. Còn mỉm cười thì sao? Điều đó 
không làm cho mọi người vui khi nhìn thấy hay sao? 
Cái gì ưa nhìn hơn: một khuôn mặt cau có hay một 
khuôn mặt tươi cười? Bố thí không phải là chỉ mỗi 
tiền. Nhường chỗ cũng là bố thí. Cho những gì bạn có 
thể cho. Tất nhiên tất cả những điều đó phụ thuộc 
vào bản chất tâm của bạn. Nếu tâm bạn tiêu cực, bạn 
chẳng muốn cho gì cả. Khi tâm thiện nhiều, bạn sẽ 
thấy dễ cho hơn khi có người cần hay hỏi xin mình. 


**% 


Chúng ta thực hành để có chánh niệm và làm vững 
mạnh các phẩm chất tâm thiện. Chúng ta chánh niệm 
được đề mục khi các căn cân bằng và đủ sắc bén để 
hay biết được. Chúng ta không thể thấy được chỉ vì 
mình muốn thấy. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được 
theo khả năng của mình. 


**% 


Cố ý ra sức trong lúc thực hành không nhất thiết 
làm tăng cường chánh niệm được. Chúng ta sẽ chỉ 
đánh mất năng lượng đó. Chỉ khi có chánh niệm kết 
hợp cùng trí tuệ thì tâm mới có thêm sức mạnh. Khi 
chúng ta hành thiền với chánh kiến và thái độ đúng, 
tâm và các căn sẽ được tăng cường sức mạnh, tiếp 


thêm nhiệt tâm, ước muốn thiện (chanda) tiếp tục 
thực hành. 


Thực hành với thái độ bị thúc đẩy bởi phiền não 
sẽ làm suy yếu thân tâm. Chúng ta cũng sẽ thấy chán 
hành thiền, và cuối cùng là mất hết cả nhiệt tâm tu 
tập. 


Tại sao sự thực hành Pháp không theo thiền sinh 
ra ngòai cuộc sống được? Tại sao các thiên sinh 
không duy trì được nhiệt tâm thực hành một cách 
liên tục và bền bỉ? Bởi vì rất nhiều thiển sinh đến 
trường thiền là để nghỉ ngơi chứ không phải đến để 
học cách thực hành để phát triển trí tuệ. Một thiền 
sinh đặt mục tiêu hành thiền là để đạt được sự bình 
an và tĩnh lặng sẽ ngừng lại không còn nhiệt tâm hết 
mình nữa khi đã đạt tới trạng thái đó. Mặt khác, một 
thiển sinh đặt mục tiêu là để hiểu sự thật (chân lý) thì 
anh ta sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi hoàn 
toàn hiểu được chân lý ấy. Nếu thiển sinh đã nắm 
vững được kỹ năng phát triển trí tuệ, họ sẽ có thể 
thực hành ở bất cứ nơi nào. 


Thực tế, khi tâm đã tĩnh lặng và ổn định, đó là lúc 
thích hợp để quán chiếu pháp. Nó đã sẵn sàng để 
thực hành với trí thông minh và sẵn sàng để nghiên 
cứu, học hiểu về những gì đang diễn ra. Nếu chúng ta 
không nhận ra được đây là con đường cần phải đi ở 
thời điểm này, thì tâm tham sẽ nhảy vào ngay và 


hưởng thụ trạng thái bình an ấy, đó chính là điều mà 
rất nhiều thiền sinh đang vướng phải. 


Tại sao chúng ta hành thiền? Chúng ta hành thiên 
để tâm tĩnh lặng sao? Hay là hành thiền để hiểu mọi 
thứ như chúng đang là? Tĩnh lặng không phải là mục 
đích cuối cùng mà chỉ là hiệu quả phụ của thiền 
chánh niệm. Khi chúng ta hiểu được bản chất của 
Pháp một cách thật sâu sắc, sự tĩnh lặng sẽ đến như 
một phần vốn có của trí tuệ 


**% 


Các thiên sinh thường hay nhắm mắt khi ngồi 
thiền. Nhiều thiền sinh hành thiền đã lâu những vẫn 
chưa thành thục thiên trong lúc nhìn và nói chuyện, 
bởi vì họ chưa thực hành nhiều trong những lĩnh vực 
đó. Nhắm mắt hay mở mắt không quan trọng. Điều 
quan trọng là tâm đang có thiện hay bất thiện. 


+ Thấy và cố ý nhìn có giống nhau không? 
‹ Bạn có thể thấy mà không phải cố ý nhìn không? 


Hãy tự đặt các câu hỏi khi hành thiên. Sự hứng 
thú, tìm hiểu và trí tò mò này sẽ quyết định lĩnh vực 
chánh niệm của bạn mở rộng hay thu hẹp như thế 
nào. Nhưng nếu chỉ tự hạn chế mình trong phạm vi 
những câu hỏi như vậy thì bạn cũng chỉ tiến được 
đến mức như vậy không hơn. 


Những ngày đầu tiên mới hành thiền, nghe mọi 
người nói về vô thường, tôi tự hỏi mình: “Có cái gì là 
thường còn mãi không nhỉ?”. Tôi thử nghiệm và tìm 
quanh... đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy, mặc dù có 
thể nó vẫn có ở đâu đó. 


**% 


Nếu bạn chỉ chịu khó chờ đợi và quan sát, thì sẽ có 
chánh niệm nhiều hơn về đề mục và về tâm hay biết 
các đề mục ấy. Bạn sẽ biết chắc chắn khi nào có chánh 
niệm và khi nào thất niệm. 


**% 


Lúc mới đầu thì chánh niệm dẫn đầu. Rồi sau khi 
đã thực hành một thời gian và đã có nhiều hiểu biết, 
chánh niệm và trí tuệ sẽ sanh khởi cùng nhau. Về sau, 
trí tuệ sẽ dẫn đầu. Nhưng không dễ để điều đó diễn 
ra. Chúng ta cần thu thập nhiều thông tin khi thực 
hành chánh niệm +trí tuệ. 


**% 


Tại sao chúng ta phải thực hành pháp? Chúng ta 
thực hành bởi vì phiền não rất mạnh. Hãy quan sát 
tâm mình mà xem. Bất cứ cái gì diễn ra, tham hoặc 
sân đã có mặt sẵn ở đấy rồi đúng không? Hay có mặt 
chánh niệm + trí tuệ? Khi có các trạng thái tâm bất 


thiện, tâm mình cảm thấy như thế nào? Tâm đang 
kinh nghiệm điều gì? Bạn cảm thấy bất mãn và khó 
chịu bởi kinh nghiệm đó hay không? Hay là bạn chấp 
nhận được những gì đang diễn ra như nó đang là? 
Tiếp tục thực hành với thái độ sai chỉ tiếp thêm nhiên 
liệu cho sân và cuối cùng bạn sẽ thấy chán nản với 
hoàn cảnh. 


Khi có thái độ chân chánh cùng với trí tuệ, tâm có 
thể chấp nhận mọi thứ như nó đang là. Nhưng nên 
ghi nhớ răng, trí tuệ chấp nhận bất cứ cái gì đang 
diễn ra và coi chúng như đề mục, nhưng trí tuệ không 
chấp nhận các tâm bất thiện trong tâm quan sát. 


**% 


Một thiên sinh luôn quan sát tâm mình sẽ phát 
hiện ra ngay mỗi khi một trạng thái tâm bất thiện 
sanh khởi. Dường như có rất rất nhiều những trạng 
thái tâm như vậy diễn ra. Nếu thiền sinh nhìn những 
gì đang diễn ra với thái độ sai rằng những thứ này chỉ 
diễn ra với mình cá nhân anh ta thôi, thì anh ta sẽ bị 
buồn bực, thất vọng. 


Khi chánh niệm và trí tuệ tăng trưởng, với thái độ 
đúng đắn làm việc ở đăng sau, thiền sinh thậm chí 
còn cảm thấy hoan hỷ (piti somanassa) khi nhận diện 
ra những trạng thái tâm đó như chúng đang là. Một 
hình ảnh ví dụ: nếu anh cảnh sát bắt được tên trộm 


mỗi khi hắn ăn cắp, anh ta sẽ sớm được thăng chức. 
Nhưng nếu anh ta cứ để tên trộm lọt lưới thì anh ta 
sẽ bị giáng chức. 


Ở đây tên trộm luôn luôn ăn trộm một cái gì đó. 
Bạn có kinh nghiệm để mục cùng với phiển não 
(trong tâm quan sát) mỗi khi chúng sanh khởi hay 
không? Hay là bạn sẽ quan sát nó với trí tuệ? Hãy chú 
ý bằng chánh niệm + trí tuệ. Nếu không, phiền não sẽ 
luôn tiếp quản kinh nghiệm đó. 


**% 


Khi bạn nhận ra suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tâm sẽ 
trở nên sáng suốt rõ ràng. Tâm sáng suốt bởi vì có 
chánh niệm. Nếu tâm không ghi nhận được là có suy 
nghĩ đang diễn ra, nó sẽ trở nên mờ mịt. Suy nghĩ 
không phải là vấn đề một khi bạn có thể nhận biết nó 
như một đề mục, cũng giống như khi bạn nhận biết 
hơi thở như một đề mục. Có thể bạn đã nghe ai đó nói 
răng nhiều suy nghĩ quá thì không tốt và bạn sẽ 
không có được định tâm. Đừng ra những quyết định 
như thế dựa vào để mục (nhìn từ phía để mục). Điều 
quan trọng hơn là có chánh niệm hiện diện hay 
không. Nếu có chánh niệm, nó là tốt. Đề mục chẳng có 
gì liên quan đến bạn cả. Nếu chánh niệm mạnh, suy 
nghĩ sẽ tự nó bớt đi. Ngay cả khi đó, đó mới chỉ là sự 
giảm bớt của các suy nghĩ trên bề mặt mà thôi. 


Những suy nghĩ liên quan đến công việc ở nhà hay 
những công việc còn đang dang dở chủ yếu là những 
suy nghĩ nông trên bề mặt. Khi những suy nghĩ này ít 
đi, bạn sẽ thấy được những suy nghĩ vi tế hơn, bạn 
cảm thấy dường như có rất nhiều thứ đang diễn ra. 
Bạn nhận ra có rất nhiều suy nghĩ hơn nữa ở mức vi 
tế. Hình như chúng còn tăng lên so với trước. Tâm 
nói liên tục từ khi bạn thức dậy cho đến khi bạn đi 
ngủ... đôi khi nó còn rất ồn ào. Khi tâm mới thức dậy 
nó nói gì? “Tôi cần vào nhà vệ sinh đây”.. (cười). 


Thực ra, những suy nghĩ này chỉ nhìn ra được khi 
niệm và định đã mạnh mẽ. Tâm luôn luôn gán nhãn, 
đặt tên, đánh giá, đọc biển báo hay đọc số, nói chuyện 
hay diễn dịch điều này điều kia. Khi chánh niệm yếu, 
bạn không thể thấy được tâm mình làm việc mỗi khi 
nó tiếp xúc với đối tượng. Bạn chỉ có thể thấy được 
những suy nghĩ vi tế này khi định và niệm tốt. Có rất 
nhiều suy nghĩ và chúng rất nhanh. 


Đằng sau những cuộc đối thoại trong tâm đó là 
những quan kiến nằm sâu trong tâm chi phối. Tham 
nói một cách khác và sân nói một cách khác. Bạn có 
thể nhận ra được những điều này. Mới đầu, bạn lấy 
câu chuyện làm để mục theo dõi. Về sau, khi bạn thấy 
bản thân suy nghĩ là một đề mục, bạn không còn chú 
ý nhiều đến dòng câu chuyện nữa. Bạn thấy được bản 
chất của suy nghĩ và suy nghĩ trở thành một đề mục 
để hay biết. 


**% 


Chúng ta không có được điều gì đó chỉ bởi vì mình 
muốn nó hay chỉ bởi vì cách mình muốn nó. Chúng ta 
chỉ có thể có được khi những nhân duyên cho cái gì 
đó diễn ra đã có mặt đầy đủ; chúng ta chỉ có thể được 
nhiều như mức mình đã đầu tư vào thực hành, tùy 
theo khả năng của mình. Khi đã hiểu được điểm này, 
cái tâm tham muốn một điều gì đó hoặc một kinh 
nghiệm nào đó cuối cùng sẽ bớt đi. Nó sẽ được thay 
thế bằng ước muốn thiện muốn thành thục trong việc 
phát triển và tạo các điều kiện, nhân duyên cần thiết 
thông qua thiền tập. 


**% 


Câu hỏi cho những người cố gắng để “có Pháp”: 
thế đã bao giờ bạn tìm hiểu xem Pháp thực sự là gì 
chưa? 


**% 


Không dễ để thấy được tâm. Khi đã thấy được 
tâm, cũng không dễ để hiểu biết sanh khởi. Phiển não 
còn khó để hiểu hơn nữa. Bạn phải luôn luôn, luôn 
luôn có hứng thú với tâm của mình và liên tục học 
hiểu về nó. 


Nhân tố quan trọng nhất ở đây là có thái độ đúng: 
Những gì đang diễn ra là pháp, mang bản chất của 
pháp, là đề mục để hay biết và quan sát. Khi đã có 
chánh kiến và thái độ đúng hiện diện, hãy chăm chỉ 
chánh niệm từng giây phút. Đừng can thiệp vào đề 
mục. Hãy để bất cứ cái gì diễn ra được diễn ra tự 
nhiên, bởi vì nó chẳng có gì để làm với “bạn” cả. Khi 
có đà chánh niệm, lĩnh vực chánh niệm sẽ mở rộng và 
trí tuệ chắc chắn sẽ đi theo. 


Khi tâm quan sát và trí tuệ đã lớn mạnh, nó sẽ bắt 
đầu thấy ra những thủ đoạn và mánh khóe của phiền 
não. Còn bây giờ, phiền não đã chặn sẵn ở mọi cửa, 
bởi vì tâm chúng ta vốn là sân chơi quen thuộc của nó 
bao lâu rồi. Trí tuệ mới sanh lên chưa đủ khôn ngoan 
để chống lại phiền não đang chạy vòng vòng quanh 
nó. Nhưng không cần phải thất vọng về điều đó - bạn 
có thể nghiên cứu và học từ mỗi kinh nghiệm khi có 
chánh niệm. 


**% 


Hâu hết mọi người chỉ chú ý đến các khái niệm 
(paññatti). Thực tại chân đế (paramattha) không thể 
phân biệt được bởi một cái tâm còn si. Chánh niệm 
hay biết đề mục đang diễn ra hay sanh khởi, nhưng 
chỉ có trí tuệ mới xuyên thấu vào những gì đang diễn 
ra để hiểu được các đặc tướng tự nhiên của chúng. 


Hãy nghĩ đến điều này: nếu chúng ta có một mức 
định tâm mạnh, gắn chặt (vào đề mục) nhưng không 
có chánh kiến đi kèm, thay vì học hiểu về bản chất 
của phiền não và phát triển kỹ năng chẻ mỏng dần nó 
ra - thì định tâm đó có thể chế tạo ra được những 
kinh nghiệm chúng ta vẫn hằng ước muốn! Chúng ta 
có thể tạo ra được bất cứ cái gì, ngay cả ý niệm về 
Niết Bàn, bằng mức định tâm mạnh của mình. Chính 
vì vậy mà tôi rất cảnh giác đối với loại định tâm này. 
Nó có thể tạo ra bất cứ cái gì nó muốn! 


**% 


Nếu bạn đi theo dòng câu chuyện trong tâm, bạn 
sẽ chỉ chấp chặt vào những khái niệm mà thôi. Quá 
khứ và tương lai chỉ có ở trong dòng câu chuyện 
trong tâm. Bản chất của những gì đang diễn ra là tâm, 
và tâm thì đang sanh khởi trong hiện tại. Vậy khi bạn 
biết có suy nghĩ và khi nào có suy nghĩ, đó là chánh 
niệm đang làm việc. 


Đừng vội đánh giá ngay răng tâm mình đã bị xáo 
động. mỗi khi bạn thấy suy nghĩ. Ở đó có chánh niệm 
bởi vì tâm đo lường được mức độ định tĩnh. Bạn chỉ 
có thể nói rằng tâm không tĩnh lặng khi nào không có 
chánh niệm. Nhưng khi tâm hay biết được suy nghĩ, ở 
đó đã có một sự ổn định nội tâm nào đó rồi. 


**% 


Tâm có thể và sẽ tạo ra vô số thứ và sẽ tin vào 
những gì nó đã tạo ra chừng nào nó chưa thấy được 
những tầng mức vi tế trong tâm. 


*xx*% 

Tôi sẽ nói qua về cách thức tưởng và trí tuệ làm 
việc như thế nào. Bạn nghe một tiếng động. Giả sử 
tâm đã ghi nhận được tiếng động như một đề mục. 
Vậy tâm có diễn dịch tiếng động đó là tiếng chim, 
tiếng chuông hay tiếng con dế kêu không? Tưởng 
(sañña) diễn dịch tiếng động và tạo nên ý nghĩa cho 
nó, trong khi trí tuệ (pañña) hay biết tiếng động chỉ là 
tiếng động. Bạn có nghĩ là tiến trình này diễn ra tách 
biệt từng cái một hay không? Không. Nó đều gộp 
chung lại và diễn ra cùng với nhau, cùng một lúc. Khi 
bạn có thể nhìn thấy những phần khác nhau trong 
tâm làm việc theo cách này, bạn có thể thấy được rất 
nhiều thứ ngay lập tức. Không cần thiết phải chánh 
niệm về tiếng động và khái niệm của tiếng động ấy 
một cách tách biệt. Chúng xảy ra cùng với nhau và 
tâm biết điều đó. 


Bạn có phải cố để loại bỏ khái niệm không? 
Không! Nên nhớ rằng chúng ta thực hành không phải 
là để loại bỏ tưởng (sañña) ở đây. Chúng ta chỉ cố 
gắng giảm thiểu việc lấy khái niệm làm để mục, 


9 Khái[niệm[theđ, h[] hay tục đế (paññar¡)[à[†ên[boi[hay[ý[hiệm[bd 
một[$ựf[tật, hiện tượng[hào[ó[mà[thúng[†a[afiqgier[]sử [ị m[ltrng 


cuộc[boœn[l m[Inà y: như đàn ông, đàn bà, con người, ô tô, giận, 
buồn... Thực tại chân đế (paramattha) là những gì có thể cảm nhận, 
hay biết một cách trực tiếp mà không cần phải qua sự trung gian của 
khái niệm: như tính chất của cảm giác, tính chất của cảm xúc, tính 
chất của tứ đại: nóng lạnh, cứng mềm, sự chuyển động, kết dính; sự 
hay biết, các hoạt động của tâm thức... Do thói quen từ vô thức sử 
dụng khái niệm chế định để hiểu thế giới quanh mình và giao tiếp, 
thực tại chân đế bị giản lược hóa thành các khái niệm, và con người bị 
lệ thuộc vào nó, lâu dần cái hiểu về thế giới thật chỉ còn dừng lại ở 
mức trung gian là khái niệm. Cũng giống như tiên là một hình thức 
trung gian để tiện trao đổi hàng hóa, lâu dần người ta đặt quá nhiều ý 
nghĩa cuộc sống vào đồng tiền và lấy nó làm mục đích mà quên đi 
thực tế rất đơn giản rằng nó chỉ là một tờ giấy in được quy ước một 
giá trị nào đó, và chỉ là một phương tiện trung gian để trao đổi (thời 
cổ đại người ta còn lấy vỏ sò, lông chim quý làm tiền). Cái phương 
tiện đó được sử dụng như thế nào để đem lại hạnh phúc là điều rất 
quan trọng nhưng lại ít được chú ý nhất, vì người ta đã quen lấy nó 
làm mục đích và lệ thuộc vào nó. 


Khái niệm chế định không thể hiện được tád[†ính[that [đặc[tính[tủa| 


sự[yật[hiện[tương[{hay[tòn[goi[là[thuc[tai[thân[fe,[thưc[tai[tùngitột, 


chẳng hạn như tính chất của tứ đại{hóngjlạnh,[tứng,mem J$u|[‡huyefi 


động... ,[Và[do[fó[rũng[không[†hdihơi [là ÿđưy dq[những[đặc [tướng | 


phổ quát của tất cả các pháp hữu vi là vô thường[kho,[ô[hdã. Chính 


vì[yày,thieflgiá fl (vipassana)[không[$t[dung[kháiihièm[thed, h[]lam 


đề mục quán chiếu mà lấy thực tại chân đế làm đối tượng[quán[$átj[†ừ 


đó[bhát[trieiltrí Rề thả ñh điirRt to njJvo[lhờ m jkho,[yô[hgä[hgay 


chính[†rong[tád[hiện tượng của thàn[tầm[mình[Ngược[]ai,[†hiefidn 


(samatha)|lấy khái niệm chế định (hơi[th0,itád[bieflsứ []- kasina...)[]àm| 


đan c. Đề mục của thiền chỉ có thể là bất cứ khái niệm chế định nào, 


mieflla[6 [†e[lar mgiä ngô, im jthứ(khônghafli đifẻ ¡fa[ê dị 


đề mục trong thân tâm như thiền vipassana[Tf[nhiên[bởi[Milâm 


chúng[†a[Wã[ Huá[Nuen[†huôc[Wà[]ô[thuộôc[tào[khái[niệm[thad, h[J& 
hietIte[lfi[tanhim th jmên[†afhó [nếu không muốn nói là không 
thể tách rời minh bạch giữa khái niệm chế định và thực tại chân đế 


trong[o[tt [Igan[]s t{Hơn nữa nếu cố Tình[gượng[@p[gat[bö[moii 


khái niệm chế định để thấy cho bằng được thực tại chân đế thì thực ra 


nhưng khái niệm vẫn cần có ở đó. Không có khái 
niệm thì thậm chí đi bộ hay leo cầu thang chúng ta 
cũng chẳng thể làm nổi. Khi lên cầu thang, cái tưởng 
đã nhớ rõ khoảng cách giữa các bậc. Hãy thử bước 
cao hơn bậc thang mình hay bước vài cm mà xem, 
bạn sẽ bị bước hụt ngay. Cái chúng ta cần làm chỉ là 
chú ý nhiều hơn đến thực tại chân đế (paramatha) 
mà thôi. 


lạilà[ang[thon[]Ê fulhá {ï à fụm' ïTè ñtrề flhá [iị e fudi [Biow 


như[khi[nhìn[một[tòng[sông[đang[thày,nefrh† Rlỹ Rà ðlđ ng[hước 


thì[tái[thúng[†a[hhận[bidtfry ¿khỉ là Thử mị[ld o tớ (làng[lrò Tả ÿ 


liên[tuc[Và[khái[hiệm[òng[bông[khi[fó[tu[rơi[rung[khỏi[tàm[mình, 


chứ[không[bhải[bofì h[Imé fñf® m[ô w TH fh R8 i[ayđư dhư d] 


đang trôi. Chính vì vậy chúng ta vẫn phải nương vào khái niệm chế 


định để thấy ra được thực tại chân đế,|‡hứ[không[phải[tứng[hhac [duy 


ý chí gạt bỏ ngay mọi khái niệm chế định để thấy cho bằng được thực 
tại[thân[e.[Khi[ty [tái[†hưc[tai[thâàn[teØ [đi mildr [amm' fJœ há 1 
niệm(thsđ hịJlhá Ø®[lê mm hịJể im [ữô ¡. Chỉibaw[lr[kè ñừì BỊ 


tập[Với[Erhánh[kiem [Rhái[8ộ[rhân[Ehánh[khi[Binh [niệm kà[}uệi biác 


vipassanä ngày|[tàng[yững| mạnh[†hì[ác khái niệm chế định ấy sẽ mờ 


dafld [im fá d[Itr[fÖ n[lrœngi[lgá [ữì h[Jgá fñưi ai jVà[thực[tai[thàni 


đế sẽ hiện dần lên một cách rõ ràng hiển hiện trong sự quán sát của 
thielsh_. Trong thực tế, thực tại chân đế và khái niệm tục đế không 
nhất thiết là phải loại trừ lẫn nhau, chúng ta có thể sử dụng cả hai cho 
cuộc sống bình thường và cho công việc tuệ quán, mức độ nhiều ít tùy 
vào hoàn cảnh cụ thể và trình độ tu tập của mối người. (Tất cả chú 
thích trong cuốn sách này là những ý kiến và hiểu biết cá nhân của 
người dịch. Nó không thể được coi là định nghĩa toàn hảo, ngôn từ hạn 
chế khó thể hiện được hết ý, vì vậy chỉ là những phụ chú để các thiền 
sinh tham khảo và tự tìm hiểu, thể nghiệm trong quá trình tu tập thực 


tế). 


Tưởng (sañña) làm công việc ghi nhớ vào khoảnh 
khắc có sự tiếp xúc với đối tượng. Khi có sự tiếp xúc 
với đối tượng, ngay đó đã có cái tưởng về nó rồi. Làm 
sao chúng ta có thể xóa được sự diễn dịch này trong 
khi nó chỉ là một phần tự nhiên của tâm? Các thiền 
sinh có thể cố ghi nhận thuần túy trong tâm: tiếng 
động, tiếng động.. vẫn có thể làm được điều này khi 
họ chú tâm tập trung. Họ có thể hoàn toàn mất khái 
niệm “con chim”, “con dế” trong tiến trình nhận thức 
và họ cứ nghĩ rằng đó là cách họ an trú trong hiện 
tại10. Khi chúng ta mất hết sự nhận biết đề mục đó là 
gì thì đó vẫn chưa phải thực sự là hiện tại, và không 
thể có bất cứ cơ hội nào cho trí tuệ sanh khởi. 


Thiền sinh nào đến đây chỉ thực hành niệm thâm 
nhìn, nhìn, nhìn..nghe, nghe, nghe..sẽ thấy mình 
không thể thực hành được nữa khi rời khỏi trường 
thiển. Vì sao? Chúng ta cần tưởng để làm các công 
việc. Chẳng lễ chúng ta không biết giá mặt hàng mình 
muốn bán cho khách là bao nhiêu ư? Làm sao chúng 
ta có thể trả lời được mà không dùng đến khái niệm 
hoặc chỉ nghe mỗi âm thanh mà chẳng hiểu nghĩa của 
nó là gì? Đó không phải là thực hành Pháp. 


Chúng ta biết tâm hay biết (viññãna-thúc), chúng 
ta hay biết được các tác ý, chúng ta hay biết được 


19 Nhưng thực ra vẫn còn những ý niệm: “TÔI” đang “NIỆM” mờ ảo 
chi phối ở đằng sau. 


cảm xúc và cảm giác (vedanä-thọ), nhưng chưa chắc 
chúng ta đã biết tưởng (sañña) hoạt động như thế 
nào. Rất ít người nhận thấy tưởng hoạt động ra sao. 
Hãy lấy ví dụ lần đầu tiên bạn gặp một người nào đó. 
Ngày hôm sau gặp lại bạn có nhớ anh ta không? Làm 
sao mà nhớ được? Bạn nhớ bởi vì có tưởng làm việc. 
Bạn có thể hiểu được và thấy được nó khi quan sát sự 
hoạt động của tâm mình. 


Tất nhiên nếu bạn thực hành theo kiểu tập trung 
vào một đề mục để tâm không thể suy nghĩ được nữa, 
thì cũng sẽ không thể kết nối giữa đề mục và khái 
niệm được. Nhưng làm như thế cơ bản chỉ là chặn 
một tiến trình tự nhiên, chặn không cho tưởng hoạt 
động. Khi không thể suy nghĩ gì được thì không có 
một nhân tố trí tuệ nào trong đó! Không còn diễn 
dịch ý nghĩa nữa chỉ vì tưởng đã bị đè nén thì sẽ 
không thể có thêm được chút hiểu biết nào về đề mục 
hay tâm và mối quan hệ nhân quả nữa. Tất nhiên, 
tham và sân không thể xâm nhập được, thế nhưng 
còn tâm si thì sao? Tâm sỉ có mặt đầy ở đó. 


Vì vậy, khi quan sát, đừng cố phân tách ngũ uẩn: 
sắc (rñpa), thọ (vedana), tưởng (saññä), hành 
(sankhara), thức (viññãna). Thay vào đó, bạn có thể 
nhìn để thấy mỗi uẩn thực hiện công việc của mình 
như thế nào. Ví dụ, nếu bạn bóc mái một nhà hàng bỏ 
đi và nhìn vào từ trên xuống, bạn sẽ thấy ông chủ 
ngồi ở quây, phục vị bàn đi đi lại lại, các khách hàng 


đang ăn uống, và đầu bếp đang nấu nướng. Có phải 
mỗi người chỉ bắt đầu làm việc của mình sau khi 
người khác đã làm xong việc của họ hay không? 
Không! Tất cả đều đang diễn ra cùng một lúc. Đối với 
ngũ uẩn cũng y hệt như vậy. 


Tóm lại, thiền chánh niệm không phải là chấm dứt 
một tiến trình (thân và tâm) đang diễn ra mà là để 
hiểu biết thực tại hay sự thật của tiến trình đó. Người 
ta thường cố gắng chặn đứng hoặc cắt đứt tiến trình 
khi họ nhận thấy có quá nhiều khái niệm. Trí tuệ 
không thể sanh khởi theo cách đó được. Trí tuệ chỉ 
đến khi nhìn thấy rõ các chức năng của tâm đang làm 
công việc của chúng và tham và sân không còn theo 
sát đằng sau. Khi đã thực hành rất nhiều, bạn có thể 
thấy được đề mục, thấy được tâm đang cảm thấy ra 
sao, phản ứng thế nào, cách nó đang làm việc ra sao. 
Lúc đầu có thể bạn sẽ nhận biết luân phiên giữa các 
đề mục, rồi biết tâm, rồi lại biết đề mục, rồi lại chuyển 
sang tâm... 


Cách bạn thực hành sẽ phải thay đổi từ trình độ 
này lên trình độ khác. Khi học lên cấp hai rồi bạn có 
phải đánh vần từng chữ như khi học lớp một nữa hay 
không hay là đọc cả câu? Khi lên đại học bạn có phải 
học như cấp hai nữa không? Cách bạn hiểu câu chữ 
cũng cần phải thay đổi. Cũng như vậy, cách bạn hành 
thiền cũng tiến triển để tương xứng với sức mạnh 
của trí tuệ trong tâm bạn. Không cần phải chạy quanh 


đánh vần từng chữ một “m-e-o huyền mèo” nữa mà 
chỉ cần đọc thẳng “mèo”. Hiện giờ, tôi thấy những 
thiền sinh mới đến học thiền lần đầu và họ bắt đầu 
chánh niệm chỉ với một đề mục. Lần sau đến, họ lại 
vẫn bắt đầu lại với một đề mục. Có cần phải quay trở 
lại trình độ ấy khi bạn có thể thấy được đề mục, cảm 
giác tâm (cảm xúc), tâm hay biết, tất cả đang làm việc 
với nhau? (thiên sinh trả lời: nhưng mà chúng con 
vẫn chưa tới trình độ đó). Tại sao bạn biết mình chưa 
tới đó? Cần phải có sự liên tục và đà quán tính của 
chánh niệm. Bởi vì không có sự liên tục và đà quán 
tính ấy nên trí tuệ không tăng trưởng. Công việc của 
tâm là biết đề mục chỉ là đề mục, tâm chỉ là tâm, và 
cách chúng đang làm việc như thế nào. Khi tuệ giác 
này mạnh hơn, tâm sẽ không còn hành thiền kiểu 
như trước nữa. 


**% 


Thầy tôi thường nói rằng chúng ta không gán 
những đặc tướng (vô thường, khổ, vô ngã) cho các 
kinh nghiệm hay đề mục, mà để những đặc tướng đó 
trở nên rõ ràng trong tâm mình. Nếu chúng ta nghĩ về 
các đặc tướng, thì sau đó chúng ta sẽ chạy quanh theo 
đề mục và nghĩ “đây là vô thường này”, “đây là khổ 
này”, “đây là vô ngã này”. Mọi người muốn gán vô 
thường, khổ, vô ngã cho một mẩu kinh nghiệm nhỏ 
bé của họ. Trong thực tế, các đặc tướng của mọi hình 
thức tồn tại là các tuệ giác vô thường, khổ, vô ngã 


(anicca, dukkha, anatta ñãnas) trở nên hiển hiện 
trong tâm vào khoảnh khắc thấy biết rõ ràng, khi các 
điều kiện, nhân duyên đã chín muồi và không ai có 
thể nghi ngờ gì về tuệ giác đó. Những tuệ giác này 
không hề đến thông qua tiến trình suy nghĩ. 


**% 


Thực sự thì “Tôi” chỉ là một ý niệm, một điều mình 
tin (là có thật). Bạn cần nghe để biết điều đó, nhưng 
phải tự mình chứng nghiệm nó. Khi bạn chứng 
nghiệm, cái hiểu biết ấy sẽ mở ra với bạn. Tôi không 
thể nói trước cho bạn nhiều về điều đó. Tôi chỉ có thể 
nói cho bạn khi bạn kinh nghiệm nó. Khi đó bạn sẽ 
hiểu và nó trở nên rất rõ ràng, nhưng trước đó thì 
vẫn chỉ là cái hiểu lý thuyết thôi. 


**% 


Các thiền sinh thường nói tâm họ chạy ra ngoài, 
hay các suy nghĩ của họ chạy về với gia đình khi họ 
đang hành thiên ở đây. Tâm không có tính chất là 
“chạy lang thang bên ngoài”, “đến đây” hay “về nhà”. 
Thực tế thì chỉ là các suy nghĩ và ký ức của nhà mình 
sanh khởi trong tâm và rồi chúng cũng đi mất. Bạn 
phải nhìn tâm mình một cách đúng đắn như vậy ngay 
từ lúc đầu. Tâm không hề “đi ra” hay “lang thang” gì 
cả. 


Nếu bạn có suy nghĩ rằng tâm lang thang hay đi ra 
ngoài, thì bạn sẽ sử dụng rất nhiều năng lượng để 
“bắt nó quay lại”. Làm vậy thật là mệt mỏi! Niềm tin 
sai lầm rằng bạn phải bắt cái tâm “đi ra ngoài” “quay 
lại” cũng thể hiện tâm mình như một thực thể thường 
còn. Mà nó đâu phải như thế. Tâm chỉ có đặc tính là 
sanh và diệt. Cách đúng đắn nhất để nhìn tâm mình là 
thấy răng các suy nghĩ chỉ sanh khởi theo đúng bản 
chất tự nhiên của chúng. Chỉ nhờ nhận ra bằng chánh 
kiến răng tâm chỉ sanh khởi, sanh khởi và sanh 
khởi.. thì trí tuệ mới bắt đầu hiểu được bản chất vô 
thường (anicca). 


**% 


Kinh nghiệm sự sanh diệt khác xa với hiểu biết về 
sanh diệt. Một thiền sinh có thể kinh nghiệm sanh 
diệt rất, rất nhiều lần trước khi hiểu ra được điều dì 
đó. Cái chúng ta muốn là trí tuệ và hiểu biết. Các thiền 
sinh thường đi theo các kinh nghiệm của mình và 
nghĩ rằng: “Tôi đã thấy được vô thường”. Loại suy 
nghĩ đó (với trí tuệ phiến diện, chưa đây đủ) làm 
chấm dứt con đường ngay tại đó, khiến những hiểu 
biết khác không thể đến tiếp. Như vậy làm sao có 
được hiểu biết thực sự nào nữa? 


Hãy nhớ răng phiền não cũng nhìn được sự diệt. 
Chẳng hạn, một tâm tham cũng nhìn thấy sự diệt 
trong khi ăn, và hậu quả là còn muốn ăn thêm nhiều 


nữa! Vậy chúng ta có thể nói đó là “vô thường” mỗi 
khi nhìn thấy sanh diệt được không? Tôi vừa cho các 
bạn thấy tâm tham cũng nhìn được sanh diệt ra sao 
rồi đó. 


Xin đừng quả quyết rằng mình đã hiểu được bản 
chất sanh diệt sau khi mới nhìn được một chút. Sự 
quả quyết rằng mình đã hiểu sẽ đóng chặt cánh cửa 
lại không cho bạn nhìn thấy thêm được nữa. Sự hiểu 
biết thực sự sẽ sanh khởi khi tâm đã sẵn sàng, sau khi 
đã trải nghiệm rất, rất nhiều kinh nghiệm. Trách 
nhiệm của bạn là nuôi dưỡng chánh niệm và chánh 
kiến. 


**% 


Trong thực tế, cùng một kinh nghiệm y hệt như vậy 
không bao giờ đến lại nhiều lần mãi. Mỗi kinh nghiệm 
chỉ xảy ra một lần duy nhất, trong khoảnh khắc hiện 
tại. Bạn nghĩ kinh nghiệm đó diễn ra lại bởi vì tâm 
bạn cộng thêm những ký ức và kinh nghiệm quá khứ 
vào trong kinh nghiệm hiện tại. Tất cả những điều đó 
đều là các khái niệm (paññatti) đang làm việc. Thực 
tại chân đế (paramatha) thì luôn luôn mới. Một kinh 
nghiệm chỉ sanh khởi một lần duy nhất, trong khoảnh 
khắc hiện tại. Công việc của bạn là hay biết và kinh 
niệm nó mỗi khi nó sanh khởi. 


Ví dụ, nếu muỗi đốt bạn một lần, bạn có bỏ qua 
được hay không? Được. Nếu hai con đốt bạn thì sao? 
Không, không thể chịu thêm được nữa! Đó là vì bây 
giờ bạn sẽ nghĩ: “Ôi, nhiều muỗi quá”. “Nhiều” hay 
“lâu” tất cả chỉ là những khái niệm. 


**% 


Cái quan trọng hơn kinh nghiệm là hiểu biết của 
bạn về kinh nghiệm ấy. Chỉ những người quán chiếu, 
tìm hiểu thì mới nhận ra được điều này. Bạn bắt đầu 
bằng câu hỏi: Cái này là cái gì? Cái gì đang diễn ra? 
Tại sao nó diễn ra? 


Nếu không có loại trí tuệ quán chiếu này thì liệu 
có thể có hiểu biết nào không? Thiền VWipassana là loại 
thiển đầu tư vào trí thông minh và trí tuệ để phát 
triển thêm trí tuệ. Cái gì là đề mục và cái gì là tâm? 
Bạn có biết điều này một cách rõ ràng hay không? 
Bạn cần nhận ra được điều này khi thực hành. Đó là 
những câu hỏi bạn cần phải đặt, phải tìm hiểu và 
nghiên cứu với tâm rộng mở và quán sát. 


Sự hiểu biết của bạn còn trở nên rõ ràng hơn khi 
bạn thực hành trạch pháp trong lúc tâm tĩnh lặng. 
Bạn sẽ chỉ chánh niệm một đề mục thôi sao? Bạn có 
thể hay biết được bao nhiêu đề mục trong một 
khoảnh khắc? Các đề mục đều sanh khởi ở 6 cửa giác 
quan đúng không? Hãy cố gắng tìm hiểu. 


Nếu bạn chỉ hay biết mỗi hơi thở ở mũi và loại trừ 
tất cả các đề mục khác, bạn có thể nói là mình hoàn 
toàn ở trong hiện tại được không? Bạn chỉ có thể nói 
mình thực sự an trú trong hiện tại khi bạn hay biết 
được danh và sắc trong khoảnh khắc ấy. Bạn có thể 
nói là mình vẫn chánh niệm trong khi chỉ biết một đề 
mục và trượt mất 99 đề mục khác? Hãy suy nghĩ về 
điều đó. Chỉ khi bạn hay biết được rất nhiều đề mục, 
rất nhiều tiến trình thì bạn mới có thể nói là mình 
đang chánh niệm. 


**% 


Mọi người cứ nói giữ chánh niệm khó quá. Thực 
ra không đến nỗi khó duy trì chánh niệm như vậy. 
Mọi người chỉ nghĩ nó khó khi họ không có chánh 
niệm về đề mục họ ưa thích. 


Bạn có thể chánh niệm về bất cứ đề mục nào sanh 
khởi. Đề mục không quan trọng. Điều quan trọng hơn 
là có chánh niệm trong tâm và bạn học hỏi cách duy 
trì nó. Vậy làm thế nào để chánh niệm tăng trưởng? 
Bạn làm việc đó bằng cách: 


s Có kỳ năng thực hành khéo léo, 
+ Biết cách duy trì chánh niệm, 
‹ Biết cách phát triển trong thiền tập. 


Đó là những dấu hiệu của trí tuệ. 
*x%% 


Luôn luôn có sự tiếp xúc với đề mục, nhưng phiền 
não sẽ không có cơ hội để sanh khởi chừng nào có 
chánh niệm, sự ổn định nội tâm và trí tuệ manh mẽ. 
Công việc của bạn là chăm chỉ làm lớn mạnh những 
phẩm chất tâm linh đó: chánh niệm, ổn định nội tâm 
và trí tuệ. 


**% 


Bạn có mong cầu, khao khát Pháp không? Hay bạn 
muốn học cách thực hành thiền? Tâm tham chỉ muốn 
có Pháp và coi đó như mục đích cuối cùng. Tuy nhiên, 
chỉ có sự khéo léo và pháp hành đúng sẽ làm tăng 
trưởng đức tin và trí tuệ. 


**% 


Bạn muốn có Pháp nhưng lại không thể có được 
Pháp. Tại sao? Bởi vì cái bạn đang làm thực ra là đang 
đi chệch hướng. Có cái gì đó thiếu sót và không hoàn 
chỉnh trong cách thực hành. Trí tuệ thấu hiểu cách 
thực hành khéo léo vẫn còn rất mỏng manh. Khi loại 
trí tuệ hiểu cách thực hành này đã đầy đủ, thì những 
tuệ giác xuyên thấu vào Pháp sẽ đến theo một cách tự 
nhiên. 


Khi bạn áp dụng một cách thực hành nào đó, 
nhưng vẫn không thấy có lợi ích tương ứng với 
những gì mình đã đầu tư, hãy đặt các câu hỏi, thẩm 
xét, nghiên cứu những gì đang diễn ra và hãy thảo 
luận với thiền sư. Đó là cách để nắm vững được kỹ 
năng thiền tập. 


**% 


Một số thiền sinh nói với tôi răng định tâm của họ 
biến mất khi họ ngáp, nuốt nước bọt hay cử động. Đó 
là loại định nào vậy? Nó không thể được coi là sự ổn 
định nội tâm khi dễ bị xáo trộn như vậy. Nó là loại 
định không bền vững mà chỉ sanh khởi khi có đủ điều 
kiện thích hợp hỗ trợ. 


Một mức định tâm mạnh, ổn định và liên tục chỉ 
được phát triển đối với những người có chánh niệm 
tự nhiên về bất cứ kinh nghiệm nào sanh khởi hoặc 
những người đã có thể coi tất cả mọi thứ chỉ là những 
đề mục cần chánh niệm, với trí tuệ. Tâm sẽ tự làm 
công việc của chính nó dù chánh niệm có mặt ở đó 
hay không. Không có chánh niệm, tâm sẽ chỉ chạy 
theo lệnh của phiền não. Với chánh niệm, tâm sẽ làm 
công việc của trí tuệ. 


**% 


Một thiền sinh kể rằng cô ta nghĩ rằng mình có 
chánh niệm trong lúc ăn, nhưng chỉ đến khi ăn xong 
rồi cô ta mới nhận ra răng thực ra mình đã ăn với 
tâm tham mà không biết. 


Hãy suy nghĩ điều này: tại sao cô ta cứ nghĩ mình 
có chánh niệm trong khi thực ra là không có? Lúc ấy 
cái gì xảy ra trong tâm? Đó là bởi vì cô ta không 
thường xuyên kiểm tra lại xem có cái gì diễn ra ở 
trong tâm, mà chỉ chú tâm vào tiến trình ăn uống. Và 
cũng bởi vì cô ta không chú ý đến tâm thiền của mình. 


**% 


Một thiền sinh nói: “Khi tôi nhìn người khác ăn 
uống không có chánh niệm, ăn tham, tôi lại chánh 
niệm hơn. Chánh niệm tăng lên”. 


Một người trí tuệ sẽ tận dụng từng kinh nghiệm 
để phát triển định, niệm và trí tuệ. Người không có trí 
tuệ thì chỉ phản ứng lại tình huống ấy bằng tâm sân. 


Hiểu biết về Pháp của chúng ta sẽ tăng trưởng khi 
chúng ta sử dụng chánh niệm+trí tuệ mỗi khi nghe, 
nhìn hoặc tiếp xúc với bất cứ cái gì. Điều quan trọng 
nhất là chánh niệm~+trí tuệ luôn luôn được chuẩn bị 
và sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Trách nhiệm 
của chúng ta là quan tâm săn sóc và phát triển cái 
tâm phân biện Pháp, vốn hiện hữu ở mọi nơi, mọi lúc. 


**% 


Bạn ngủ như thế nào? Ở đây tôi không hỏi bạn 
ngủ nằm ngửa, nằm sấp hay nằm nghiêng. Tôi hỏi về 
tâm bạn. Bạn có buông bỏ tất cả mọi thứ khi ngủ 
không? Bạn có suy nghĩ không? Bạn có chánh niệm 
không? Tôi thích hỏi các thiên sinh câu hỏi mà thầy 
tôi vẫn thường hỏi tôi: “Điều cuối cùng con chánh 
niệm được trước khi ngủ mất là gì?”, hay “Cái đầu 
tiên con chánh niệm được khi mới thức dậy là gì?”. 
Câu hỏi này là muốn chỉ dẫn cho bạn biết cách thức 
cần phải thực hành ra sao: chánh niệm cho tới tận lúc 
ngủ, và bắt đầu ngay từ khi mới thức dậy. Nghĩa là 
trừ thời gian ngủ, còn lại giây phút nào cũng là thời 
gian để hành thiền. 


Khi ngủ dậy, bạn có nhận ra là mình tỉnh ngủ 
không? Khi nào bạn mới nhận ra đầu tiên là mình 
tỉnh dậy? Lúc đó bạn có thực sự hay biết không? Tất 
nhiên, các thiên sinh đều thức dậy, nhưng họ không 
nhận ra là mình tỉnh dậy. Nhiều người bắt đầu làm 
việc này việc kia trong phòng mà chẳng hề nhận ra là 
mình đã tỉnh dậy. Chánh niệm còn chưa đến. Một số 
người nhận ra là họ đã tỉnh dậy, nhưng sau đó lại 
quên mất. Họ chỉ có chánh niệm trở lại một lần nữa 
khi có mặt trên thiền đường!!! 


Đây là một gợi ý: ngay khi vừa thức dậy, đừng vội 
bắt đầu làm cái gì cả. Thiền sư Sayadaw U]Jotika dạy 


răng hãy tập hít thở sâu một cách có ý thức khoảng 4- 
5 phút trước khi ngồi dậy. Khi đó tâm sẽ tỉnh táo hơn. 
Hãy chắc chắn rằng đừng hít thở quá nhẹ nhàng, nếu 
không bạn sẽ lại buồn ngủ trở lại. Rồi sau đó, hãy 
ngồi dậy với chánh niệm, đi lại hay làm những việc 
cần làm. Bất cứ cái gì bạn chánh niệm được cũng OK, 
miễn là có chánh niệm. 


**% 


Chánh niệm trở thành liên tục thì không hề giống 
như may mắn trúng số độc đắc. Nó đều phải có nhân 
duyên cho việc ấy diễn ra. Nếu bạn thấy đà chánh 
niệm không còn ở đó nữa, đầu tiên là phải chấp nhận: 
tất cả mọi thứ đều là tự nhiên và điều tự nhiên đó 
đang diễn ra với bạn thôi mà. Thế rồi hãy kiểm tra lại 
nguyên nhân. Sau rất nhiều kinh nghiệm đà chánh 
niệm lên rồi xuống, bạn sẽ bắt đầu thấy được các 
nhân duyên, các điều kiện trong tâm khiến cho chánh 
niệm trở nên liên tục hơn, và thấy cả những điều 
kiện, nguyên nhân khiến đà chánh niệm bị đứt quãng. 


**% 


Mọi người thường chỉ tỉnh thức và cảnh giác khi 
họ bị một loại khó chịu hay đau khổ nào đó. Họ sẽ 
thôi không chú ý nữa khi đã cảm thấy thỏa mái trở 
lại. Thật không may, chúng ta chỉ thực hành khi có cái 


gì đó không ổn. Chính vì thế Đức Phật đã để lại cho 
chúng ta rất nhiều lời khuyên dạy phải chăm chỉ tỉnh 
tấn, không nên dễ duôi (appamada). 


**% 


Đức Phật không sách tấn chúng ta thực hành 
trong mọi lúc để chẳng được cái gì cả. Bởi vì Ngài 
hiểu rất rõ về tâm si nên Ngài mới để lại cho chúng ta 
những lời dạy như vậy. Cứ thử dừng lại không thực 
hành nữa mà xem, bạn sẽ thấy được sức mạnh của 
phiền não ngay. 


Nếu bên phần trí tuệ ngừng lại, cả một bè lũ phiền 
não sẽ kéo đến và che kín mọi thứ ngay. Đó là điều tôi 
muốn nói là không thể tạm dừng nghỉ ngơi và “Đừng 
bao giờ bỏ cuộc”. Hoặc là sức mạnh quán tính ở phía 
trí tuệ, hoặc là ở phía phiền não. Nếu bạn rời bỏ sức 
mạnh quán tính của trí tuệ một chút, bạn sẽ phải mất 
rất nhiều công sức để bắt đầu lại. Khởi đầu lại chẳng 
dễ tý nào. Chính vì vậy bạn không thể để nó dừng lại. 


**% 


Bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc và niềm 
vui hứng thú khi quan sát với chánh niệm+trí tuệ 
không? 


**% 


Mỗi khi chúng ta thực hành Pháp, thân và tâm 
chúng ta sẽ có sự an lạc. Tuệ giác không thể sanh 
khởi khi chúng ta hành thiền với sự khó chịu, bất 
mãn của thân và tâm. 


**% 


Một thiền sinh cảm thấy rất ấn tượng với những gì 
mình thấy chỉ trong 15 phút chánh niệm liên tục. Hầu 
hết mọi người đang vùng vẫy hay lạc lối trong suy 
nghĩ trong hầu hết thời gian, nhưng thật sự là kinh 
ngạc về những gì chúng ta phát hiện ra chỉ trong 15- 
20 phút có chánh niệm !iên tục. Hãy tự mình thử và 
thấy điều đó. 


**% 


Bạn chỉ muốn nghe thuyết pháp, nhưng lại không 
muốn nghe tiếng lũ chim kêu trên thiền đường. Bạn 
nghĩ: “Ôi, bọn này ồn ào quá”. Tiếng thuyết pháp là 
một âm thanh, và tiếng lũ chim là một âm thanh khác. 
Người có thông tin đúng sẽ sử dụng bất cứ đề mục 
nào để phát triển định, niệm và trí tuệ trong khi hành 
thiền. Người không có thông tin như thế sẽ chỉ khởi 
phiền não vì những âm thanh ấy. 


**% 


Thay vì cứ cố đi tìm xem những tiếng động từ đâu 
đến, hãy ghi nhận tiếng động đó như một đề mục. Khi 
bạn chánh niệm về tiếng động như đề mục, hãy chánh 
niệm cả về cái tâm hay biết tiếng động nữa. Tâm 
chánh niệm ấy đang hay biết cái gì? Nó đang hay biết 
đề mục. Bạn có thể ở bên phía tâm hay biết hoặc nhìn 
cả đề mục và tâm hay biết cùng nhau. 


**% 


Khi mọi người trải qua những đau đớn về thân thể 
hay tinh thần, họ không có hứng thú gì và chẳng học 
hỏi được gì. Họ chỉ muốn thoát khỏi cái đau. 


**% 


Nếu bạn bị đau khi ngồi thiền, hãy nhìn cái tâm 
muốn giảm nhẹ cái đau ấy bằng cách nhúc nhích, 
chuyển tư thế. Tại sao nó phản ứng theo cách ấy? Khi 
sự phản ứng giảm bớt, cái nhìn của mình với đề mục 
như thế nào? Bạn cần nghiên cứu phản ứng của mình 
đối với cái đau từ những góc nhìn khác nhau và quan 
sát các phản ứng với tất cả mọi biểu hiện của chúng: 
các suy nghĩ và cảm xúc có liên hệ với nhau như thế 
nào hay những quan kiến và thái độ đằng sau nào 
đang lộ mặt ra qua các suy nghĩ? Chỉ cần có một chút 
không thích nhỏ nhất nào với đề mục, tâm bình phẩm 
bên trong sẽ đổi giọng theo cách đó ngay. 


Bạn có thể thực sự hay biết được cái tâm bình 
phẩm này. Không cần phải cố gắng ngăn chặn suy 
nghĩ hay tâm nói chuyện, bạn có thể thấy những cuộc 
đối thoại bên trong tâm từ sáng đến tối. Bạn quan sát 
để hiểu tâm mình như nó đang là, chứ không phải là 
làm cho bất cứ cái gì biến mất. 


**% 


Khi trí tuệ mới nhú đầu lên một chút, phiền não 
đã cầm cái búa nện bẹp nó xuống ngay rồi. Ngay khi 
bạn mới hiểu hiểu ra được một chút xíu, tâm đã bắt 
đầu bép xép: “Tôi biết, tôi biết rồi”. Nếu bạn muốn 
thấy được sức mạnh của sự định khuôn này, hãy nhìn 
vào thói quen nói “tôi biết, tôi biết” này của tâm. Khi 
trí tuệ hiểu ra điều gì đó, cái suy nghĩ “tôi biết” này 
bám sát theo sau liền. Như thế thì làm sao bạn sử 
dụng trí tuệ đó được? 


Chính vì thế tôi thường cảnh báo: đừng coi 
thường phiền não. Chúng ta không biết nó hoạt động 
nhiều như thế nào đâu. Trí tuệ chỉ có được cơ hội 
bằng mỗi cách là khởi lên, khởi lên lại nhiều lần. 


**% 


Đừng nghĩ quá cao về mình. Cái gì có nhiều hơn: 
N + ° N ..A? ¬~ ⁄ .ÃA ⁄z « 
thời gian mà hiếu biết hay sự chứng nghiệm có mạt 


trong tâm hay thời gian không có hiểu biết và sự 
chứng nghiệm nào? 


**% 


Chánh niệm không đi tìm các giải pháp. Chỉ có trí 
tuệ mới tìm được những giải pháp. Công việc của 
chánh niệm là hay biết những gì đang diễn ra; chỉ mỗi 
điều này thì không thể ngăn chặn được những phiền 
não loại mạnh; chỉ có trí tuệ mới làm được công việc 
ấy. 


**% 


Tâm sỉ (moha) mở cửa để cho tất cả mọi loại 
phiên não kéo vào. 


**% 


Khi tâm thích hay không thích một để mục nào đó, 
nó không còn nhìn thấy đề mục như nó đang là nữa 
hay như là pháp nữa. Khi tâm bị thúc đẩy bởi tham, 
thì đề mục nó thấy là để mục của tham. Khi tâm bị 
thúc đẩy bởi sân, thì đề mục nó thấy là đề mục của 
sân. Tâm không còn quan sát hay tiếp tục chánh niệm 
về đề mục ấy như nó đang là. 


Giống như khi đeo kính màu xanh, tất cả cái gì 
chúng ta nhìn thấy cũng có màu xanh. Như vậy, chúng 


ta không thể thấy được các đặc tính tự nhiên của 
những gì mình nhìn. Chính vì vậy việc đầu tiên là 
chúng ta cần kiểm tra lại cặp kính của mình hay kiểm 
tra lại xem cách mình quan sát để mục như thế nào. 


**% 


Bất mãn với một việc người khác đã làm, một 
thiền sinh hỏi: “Tại sao anh ta lại làm như thế nhỉ?”. 
Việc quan trọng hơn là đầu tiên người thiền sinh đó 
phải nhận ra tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó. 


**%% 


Có sự hiểu biết rằng tâm sân cũng là một đề mục. 
Đối với thiển niệm tâm (cittãnupassana) và niệm 
pháp (dhammanupassana), bất cứ cái gì được quan 
sát (cơn sân, chẳng hạn) cũng là để mục. Khi nói 
không nên có phiền não trong tâm, nghĩa là không 
nên có phiền não trong tâm quan sát. Không có cách 
nào để ngăn chặn được phiền não khỏi diễn ra trong 
tâm của một phàm phu (puthujjana) - người chưa 
từng kinh nghiệm được bất kỳ tầng giác ngộ nào. 


Nhưng tâm quan sát có thể rất khéo léo và không 
có phiền não khi nó biết cách quan sát. Với thái độ 
đúng và không có phiền não trong tâm quan sát, tâm 
sẽ tĩnh lặng và bình an. Khi đó trí tuệ sẽ có cơ hội để 
mở rộng. 


**% 


Bạn cần hiểu tâm sân một cách sâu sắc. Để làm 
được điều đó, bạn cần phải xây dựng niệm, định và trí 
tuệ, bạn phải quan sát và học hiểu mỗi khi sân sanh 
khởi. Bạn muốn biết bản chất của sân và tất cả mọi 
thứ có liên quan đến hiện tượng đó. Cái gì diễn ra 
trong thân và cái gì diễn ra trong tâm khi phiền não 
ấy sanh khởi? Loại suy nghĩ nào nổi lên? Bản chất của 
sân là gì? 


Bạn (tâm) là một người quan sát độc lập, nghiên 
cứu cơn sân này từ bên lề, khi nó đang diễn ra với 
suy nghĩ răng nó cũng mang bản chất của Pháp, 
không phải cơn sân của bạn hay bạn đang sân. Những 
tính chất khác nhau của sân là gì? Nó làm việc như 
thế nào? Cái gì diễn ra trong tâm? Một cái tâm bị thúc 
đẩy bởi phiển não thì suy nghĩ như thế nào? Bạn 
nghiên cứu và học hỏi bất cứ lúc nào nó diễn ra, 
nghiên cứu tới tận những chỉ tiết nhỏ nhất. Không có 
cách nào phiền não lớn mạnh được nếu bạn quan sát 
nó mỗi lần nó sanh lên. Nó không thể ngóc đầu lên 
được. 


Những tâm sân loại thô thì rất rõ, tất nhiên, lúc 
đầu thực hành bạn có thể không nhận ra được những 
thể loại sân vi tế. Chỉ khi tâm đã mạnh mẽ với định, 
niệm và trí tuệ, bạn mới có thể nhìn thấy sân ngay từ 


lúc bắt đầu, ngay thời điểm nó mới khởi sanh. Bạn có 
thể nói mình hiểu được bản chất của sân khi bạn hiểu 
được toàn bộ tiến trình sân từ lúc bắt đầu đến khi kết 
thúc. 


**% 


Chúng ta cần phải hiểu thật rõ phiền não đang tra 
tấn và hành hạ mình ra sao. Chúng ta vẫn chưa học 
học được bài học của mình lần thứ nhất, lần thứ hai, 
lần thứ ba...Khi phiền não đến, chúng ta chỉ chào đón 
nó vào nhà như một vị khách quý, mời nó ăn bánh, 
uống trà. Có đúng như vậy không? Cứ thử xem lại tất 
cả những gì chúng ta suy nghĩ để tiếp thêm nhiên liệu 
cho cơn sân. Chỉ khi không còn chịu nổi phiền não 
nữa chúng ta mới chịu nương nhờ vào những tâm 
thiện để giúp đỡ mình. 


**% 


Chúng ta thích nuôi lớn thêm phiền não mỗi khi 
nó sanh khởi. Chúng ta không muốn nóng, nhưng lại 
cứ đổ thêm dầu vào lửa. Lễ ra chúng ta phải dội nước 
để dập lửa đi, nhưng trong tay lại chỉ có mỗi khẩu 
sung phun nước tí xíu mà trẻ con hay chơi trong ngày 
lễ té nước. 


**% 


Không có đủ trí tuệ, người ta lại cố gắng đè nén 
phiền não bằng định (samadhi). 


*x*x 
Có hai cách để phiền não đi mất: 


1) Bạn chánh niệm, hay biết phiền não và nó đi 
mất. 

2) Khi có một hiểu biết mới về phiền não đó sanh 
khởi trong tâm. 


Khi bạn hay biết phiền não như một đề mục, nó sẽ 
làm tiêu tan sức mạnh của phiền não. Một cách khác 
là, khi bạn hiểu về phiền não đó, nó sẽ biến mất, 
giống như khi ánh sáng bật lên sẽ xua tan bóng tối. 


**% 


Có những loại tư kiến ngủ ngầm, nằm sâu và ghim 
chặt trong tâm chúng ta mà chỉ lộ ra trên bề mặt ý 
thức khi bạn tiếp xúc với nhiều kinh nghiệm khác 
nhau. Khi đối diện với những kinh nghiệm đó, tâm 
bắt đầu nói chuyện, bình phẩm do bị thúc đẩy bởi các 
loại tư kiến đằng sau ấy. Chỉ có những hiểu biết sâu 
sắc mới tiếp cận được tới những tư kiến chấp thủ lâu 
đời ấy. Nếu những tư kiến này đã bị chấp thủ rất 
mạnh, rất sâu từ trước, tầm mức hiểu biết và trí tuệ 


hiện tại có thể hiểu được tình huống ấy, nhưng không 
đủ để thực sự buông bỏ được tư kiến. 


Khi một điều gì đó diễn ra, cái nào mạnh hơn: 
phiền não hay trí tuệ? Phiển não đến một cách vô 
thức thường rất mạnh và khó nhìn thấy, vì đã ăn sâu 
vào trong tâm thức lâu nay. Một thứ có sức lôi kéo 
như thế và đã ở cùng chúng ta lâu đời như thế thì sức 
mạnh của nó phải lớn đến thế nào cơ chứ. 


Trong một khóa thiền ở Singapore, tôi hỏi một câu 
thế này: “Bây giờ đang đàm luận Pháp, bạn có bao 
nhiêu tâm tham trong mình?”. Các thiền sinh kiểm tra 
lại tâm mình và thấy răng vào lúc đó họ chẳng ham 
muốn một cái gì hết cả. Tôi nói răng, vẫn có một cái gì 
trong đó và nó mạnh đến nỗi họ chẳng thể nhìn nổi ra 
nó. 


Khi ấy ý tôi muốn nói đến loại tham nào? Đó là cái 
tham mọi việc trôi qua êm đẹp trong khóa thiền ấy và 
ở tất cả mọi nơi. Có thể nhìn ra được loại tham đó 
không? Họ rất ngạc nhiên khi nghe điều đó! Nếu 
dừng buổi đàm luận Pháp lại ngang chỗ ấy, chắc hẳn 
sẽ có xung đột xảy ra. 


Sức lôi kéo đã đi cùng chúng ta cả cuộc đời ấy cực 
kỳ mãnh liệt, nó nằm sâu trong vô thức chứ không 
còn ở trên bề mặt ý thức nữa. Nó được gọi là anusaya, 
ngủ ngâm, loại phiền não đó chỉ xuất hiện trong 


những hoàn cảnh đa dạng và chỉ có tuệ giác vipassanã 
(vipassanä ñãna) mới có thể tiếp cận được tầng sâu 
ấy. Và chỉ có đạo tuệ (magga-ñaãnga) đây uy lực mới có 
thể xử lý được nó. 


**% 


Khi tôi nói “thu thập” dữ liệu nghĩa là gì? Nghĩa là 
bạn quan sát những gì đang diễn ra mỗi khi nó diễn 
ra. Sân có rất nhiều cách để thể hiện. Nếu bạn có 
chánh niệm mỗi khi nó có mặt, và bạn chờ đợi thật 
kiên nhẫn và quan sát là bạn đang thu thập dữ liệu. 
Một phiền não như sân đôi lúc có thể rất mạnh, 
nhưng lúc khác có thể yếu ớt, mờ nhạt. Tại sao vậy? 
Bạn sẽ chưa thể biết được câu trả lời cho đến khi dữ 
liệu đã hoàn chỉnh. 


**% 


Bạn có nghĩ cái gì đó là “tốt” hay “xấu” không? Hay 
là bạn hiểu thật sự cái đó là tốt hoặc xấu? Hiểu biết 
thực sự sẽ loại bỏ những gì bạn đã từng cho là tốt hay 
xấu trước kia, và chỉ nhìn nó như nó đang là. Hiểu 
biết cũng loại trừ những ý niệm sai lầm về mọi thứ. 


**% 


Khi mọi người mạnh khỏe, họ có rất nhiều tâm si, 
Chỉ khi họ đau ốm, họ mới bắt đầu có sự chú ý. 


**% 


Đau đớn, nhức mỏi (để mục) có mất đi hay không 
không quan trọng. Bạn phải học hiểu về các tiến trình 
thân và tâm đang sanh diệt trong cái đau nhức ấy. 


**% 


Thay vì cứ cố phải ngăn chặn sự hôn trầm, buồn 

2 2+ x ^ ? ^Z 2 ^ ^ À 
ngu, bạn phải học hiểu về bản chất của tâm hôn trâm. 
Đó là hai động cơ hoàn toàn khác nhau. Bạn sẽ thấy 
ra răng, nếu chống đối lại hôn trầm, dân dân nó sẽ 
mạnh hơn và bạn sẽ bị ngủ gật. Tuy nhiên, nếu bạn 
hứng thú với những gì đang diễn ra, thì tâm sẽ tỉnh 
táo trở lại. 


Hôn trầm xảy đến có thể do một số nguyên nhân 
sau: 


1) Có thể do bạn ăn quá nhiều và buồn ngủ; 

2) Bạn không có hứng thú với công việc hành 
thiền và thấy chán; 

3) Do thói quen cứ nhắm mắt là buồn ngủ. 

Hãy có hứng thú đối với bất cứ cái gì đang diễn ra. 


**% 


Các thiền sinh thường hay nói với tôi là cái này 
“tốt”, cái kia “xấu”. Hoặc là họ đến hỏi tôi rằng cái 
này cái kia xảy ra với họ như vậy là tốt hay xấu. Xin 
đừng gán cho một kinh nghiệm nào đó là “tốt” hay 
“xấu”. Nó chỉ tốt khi bạn hiểu hơn về bản chất của sự 
việc đang diễn ra, nhân và quả của nó, nó là thiện hay 
bất thiện và giá trị của kinh nghiệm đó. 


**% 


Hãy suy nghĩ đến những điều này: Có để mục nào 
đáng để phải tham hay sân vì nó hay không? Bạn có 
thực sự thấy ra được là tham, sân, si (và tất cả họ 
hàng thân thích của nó) đều là những trạng thái tâm 
bất thiện hay không? Bạn có thực sự hiểu được rằng 
niệm (sai), định (samadhi), tuệ (pañña), từ (metta), 
bi (karuna), hỷ (mudita), xà (upekkhä) là những 
trạng thái tâm thiện hay không? Nếu bạn muốn hiểu 
điều đó, hãy học hiểu về chúng bằng chánh niệm+trí 
tuệ. 


**% 


Thiện (kusala) có năng lực bẻ gẫy bất thiện 
(akusala) trong tâm và ngược lại. Chính vì vậy bạn 
cần phải làm mọi điều thiện, trong đó có cả nói những 
lời thiện lành và làm mọi việc với động cơ thiện. 
Nhưng hành động cao nhất, có ý nghĩa nhất là làm 
mọi việc bằng trí tuệ. Khi có chánh niệm + trí tuệ 


trong mỗi công việc mình làm, tâm sẽ hiểu cách làm 
việc đó sao cho khéo léo, hiệu quả để cả hai bên 
(mình và người) đều được lợi ích. Chỉ nhìn thấy một 
bên (chẳng hạn để cho mình được cái này cái kia mà 
người khác thì không, hay chỉ để cho mình thành 
công thôi), thì đó là việc của những phiền não mạnh. 
Trí tuệ thì ngược lại, thấy được cũng những điều mà 
tâm si thấy đó, nhưng dưới ánh sáng hoàn toàn khác 
biệt. 


**% 


Nếu chúng ta chỉ chú ý tới để mục, đó mới chỉ là 
một nửa bức tranh và sự hiểu biết vẫn chưa đây đủ. 
Phạm vi chánh niệm của chúng ta cần phải mở rộng, 
bao gồm cả đề mục, tâm quan sát, cảm xúc và nhiều 
hơn nữa. Phạm vi chánh niệm mở rộng này đến từ 
việc chờ đợi và quan sát với sự kiên nhẫn và trí thông 
minh, chứ không phải từ việc tập trung vào để mục 
với hy vọng nhìn thấy một điều gì đó. Chính vì vậy 
phạm vi chánh niệm rộng mở này rất quan trọng. 


Trí tuệ đứng sang bên cạnh như một người từ bên 
ngoài quan sát toàn bộ tiến trình đang tự nó diễn ra. 
Còn tập trung chú tâm vào đề mục thường có cảm 
giác dính mắc vào đề mục đó. Do đó, phạm vi chánh 
niệm sẽ rất hẹp. Chính vì vậy tôi thường nhắc các bạn 
không được dùng sức cưỡng ép hay tập trung. 


Chúng ta chú ý tới tâm quan sát nhiều hơn tới đề 
mục. Tâm có phản ứng bằng phiền não đối với đề 
mục này hay không? Chúng ta cùng đặc biệt chú ý tới 
tâm thiên khi để mục quan sát của chúng ta là các 
phiền não. Trong tâm thiền có phiền não hay không? 
Trên thế giới này, chỉ có mỗi tâm và đề mục mà thôi. 


**% 


Khi quá tập trung chú tâm, bạn sẽ không còn thấy 
tâm được nữa. Tập trung luôn sử dụng các khái niệm 
như khoảng cách và nơi chốn. Bạn chú tâm vào cái gì 
và chú tâm vào chỗ nào để thấy được tâm? Khi tập 
trung chú tâm, bạn chỉ còn thấy được mỗi phía đề 
mục. Bạn chỉ có thể quan sát được sự hoạt động của 
tâm nếu như bạn biết chờ đợi và quan sát. 


**% 


Khi mở mắt, bạn có nhận ra được là có cái nhìn 
đang diễn ra hay không? Cố ý nhìn và thấy (một cách 
tự nhiên) khác nhau như thế nào? Cố ý nhìn đòi hỏi 
phải hướng sự chú ý vào đề mục bên ngoài, nhưng 
chỉ thấy thì không cần phải cố gắng như thế. 


Nhìn chỉ là nhìn. Nhìn có là thiện hay bất thiện hay 
không? Chẳng là gì cả! Tuy nhiên, các trạng thái tâm 
bất thiện có rất nhiều cơ hội để sanh khởi khi trong 


cái nhìn đó không có chánh niệm + trí tuệ. Thiền là để 
phát triển thái độ đúng và sự chú ý đúng đắn, phát 
triển niệm, định và trí tuệ về những gì đang diễn ra. 


**% 


Bạn cần thành thục việc hành thiền mở mắt nếu 
muốn mang sự thực hành này ra ngoài cuộc sống. 
Nghĩa là thành thục kỹ năng thực hành với bất cứ đề 
mục nào và học hỏi về bất cứ đề mục nào bạn gặp. 


Tâm hoạt động tương tự như nhau trong khi nhìn 
và khi nghe. Nó chỉ làm việc qua hai cửa giác quan 
khác nhau mà thôi. Bạn có hay biết là mình đang nhìn 
không? Tâm nhìn đó đang nhìn. Tâm nghe đó đang 
nghe. Khi nhìn hoặc nghe, tâm phải chú ý tới một đề 
mục. Nếu bạn biết mình đang nhìn, thì ở đó đã có sẵn 
chánh niệm rồi và bạn có thể nhận ra được tâm. 


Có vô số trường hợp bạn phải nhìn mỗi ngày. Bạn 
nhận biết ra mình nhìn bao nhiêu lần trong ngày? Rất 
nhiều phiền não sanh khởi có liên quan đến các đề 
mục của con mắt mỗi khi bạn nhìn không có chánh 
niệm +trí tuệ. Ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt. Bạn 
cần học cách thực hành trong khi nhìn. Bạn cần học 
cách nhìn với chánh niệm. 


**% 


Trong kinh Tứ Niệm Xứ (satipatthana sutta), Đức 
Phật dạy cách nói năng với chánh niệm. Hãy nghĩ đến 
bao nhiêu rắc rối xảy ra mỗi khi chúng ta hiểu nhầm 
lẫn nhau trong khi giao tiếp, bạn sẽ thấy sự quan 
trọng của việc nói năng một cách khéo léo và tốt đẹp. 
Đối với những thiền sinh mới thì cần phải hạn chế 
nói, những thiền sinh đã hành thiền lâu cần phải học 
cách nói với chánh niệm + trí tuệ. Chúng ta phát triển 
kỹ năng này cho những nơi chính để thực hành: trong 
gia đình, nơi làm việc, văn phòng, nơi kinh doanh 
buôn bán...Không ai có thể hành thiền ở trường thiền 
suốt cả cuộc đời được, mà bằng cách học cách thực 
hành ở ngoài đời, để công việc hành thiền xuất thế 
gian có thể đi cùng với những công việc của thế gian. 


Khi nói chuyện, bắt đầu chánh niệm với bất cứ đề 
mục nào cũng được. Khi thực hành đã lâu, bạn sẽ 
chánh niệm được về những gì đang diễn ra trong tâm 
cũng như trong thân của mình. Tâm chỉ đang làm 
công việc của nó là nói chuyện và bạn chỉ đơn giản để 
điều đó diễn ra một cách tự nhiên. Chánh niệm có thể 
thấy được tâm đang làm việc như thế nào. Nó đang 
suy nghĩ gì? Tâm đang cảm nhận cái gì? Tâm đang 
chú ý tới cái gì? Điều cốt yếu là bạn phải hay biết 
được mình đang nói với cái tâm như thế nào. Những 
lời nói thúc đẩy bởi phiền não chắc chắn sẽ mang lại 
những khó khăn và đau khổ, còn khi có trí tuệ hiện 
diện, mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. 


Vậy bạn có nên thực hành chánh niêm + trí tuệ 
trong khi nói chuyện hay không? Ai đang nói đấy? Có 
người nào đang nói đó không? Bạn có thể nhận ra 
tiến trình nói cũng chỉ là một tiến trình thân tâm khác 
mà thôi. 


**% 


Bạn đi trở về phòng mình từ thiền đường. Bạn có 
ý định mở cửa khi nào? Một số người đã chuẩn bị sẵn 
chìa khóa phòng từ khi còn đang đi trên đường về, có 
người thì khi bước lên cầu thang đã cầm chìa khóa. 
Bạn có biết là mình đang đi lên cầu thang hay không? 
Khi mở cửa, bạn biết được bao nhiêu về tiến trình mở 
cửa ấy? Bạn đang nghe cái gì? Bạn có thể biết được 
mình đang nghe gì khi sự chú ý chỉ đặt ở việc mở cửa 
thôi không? Chính vì vậy tôi nói bạn cần phải có 
chánh niệm rộng mở. 


**% 


Một số người dùng rất nhiều sức lực để ngồi thiền, 
để khi đứng dậy thì bỏ hết (kể cả chánh niệm). Đà 
chánh niệm chết ngay tại đó, ngay lúc đó. 


**% 


Chánh niệm không ngừng nghỉ nghĩa là gì? Đó là 
phần quan trọng nhất của pháp hành. Bạn còn chánh 


niệm được bao nhiêu khi đứng dậy khỏi thời thiển 
ngồi? Ý định đứng dậy sanh khởi lúc nào? Bạn còn 
biết thêm được gì nữa? Bạn có hay biết được thân 
mình đang quay không? Bạn cử động, duỗi chân, 
đứng dậy, rồi gì nữa? Bạn có nhìn những người xung 
quanh trong thiền đường không? 


Hãy thực hành để hiểu được giá trị của cái tâm có 
chánh niệm và trí tuệ. Trạng thái tâm có chánh niệm 
và trí tuệ ấy như thế nào? Trạng thái tâm tỉnh giác 
như thế nào? Bạn có phân biệt được giữa các trạng 
thái tâm hay không? 


**% 


Một thiền sinh trình pháp: “Tôi đã quan sát cảm 
giác đau này cả giờ đồng hồ rồi, cái đau cứ tăng lên 
nhưng thiền của tôi chẳng tiến bộ thêm tý nào. Tôi cứ 
đi theo một cái vòng luẩn quấn”. 


Thiền sinh đó chú tâm trong cả một tiếng đồng hồ. 
Nếu cô ta chánh niệm được là mình có sự chú ý trong 
vòng một tiếng đó, chắc chắn cô ta phải xây dựng 
được niệm và định trong khoảng thời gian ấy chứ? 
Trong trường hợp này, tâm tham đang tìm kiếm một 
kết quả nào đó, như để cho cảm giác đau biến mất 
chẳng hạn. Khi mọi thứ không như cô ta nghĩ hoặc 
mong muốn, cô ta sẽ nghĩ rằng thiền của mình không 
tiến bộ được chút nào. Với cách suy nghĩ như vậy liệu 


đức tin có thể tăng trưởng được không? Hay là chỉ có 
sự thất vọng? Cách suy nghĩ sai lâm, thái độ sai lầm, 
định hướng tâm sai lầm (ayoniso manasikära - phi 
như lý tác ý) này bị thúc đẩy bởi phiền não nằm trong 
những quan kiến đằng sau. 


Còn nếu thiền sinh này coi một tiếng đồng hồ đó 
như là thời gian niệm, định và tuệ đang phát triển, thì 
đó là thái độ đúng, cách nhìn đúng và định hướng 
tâm đúng (như lý tác ý). Đó là cách để đức tin vào 
pháp hành và sự tự tin được tăng trưởng. 


Hãy suy nghĩ đến câu nói của thiên sinh đó. Làm 
sao chúng ta đo lường được sự tiến bộ trong thiền? 
Sự phát triển của niệm, định, trí tuệ, sự tăng trưởng 
của các trạng thái tâm thiện và giảm thiểu các trạng 
thái tâm bất thiện là sự tiến bộ trong Pháp. 


**% 


Một thiển sinh nói những thời ngồi thiền của anh 
ta đang tiến bộ từng ngày, vì vậy anh ta muốn ngồi 
nhiều hơn và lâu hơn. 


Tại sao thiền sinh này nghĩ như vậy? Thực ra, thay 
vì muốn ngồi nhiều hơn, anh ta phải nên muốn thực 
hành liên tục hơn và kiên trì hơn trong bất cứ tư thế 
nào. Nhưng thiền sinh này lại gắn cái thiền “tốt” ấy 
cho tư thế ngồi, và vì vậy quan tâm nhiều hơn đến 


việc ngồi thiền. Khi chú ý nhiều đến đề mục và những 
gì diễn ra thì sẽ khó nhận ra được tâm đang làm việc 
như thế nào. 


Những suy nghĩ và cách hiểu sai lầm về thiền là do 
không thấy được sự làm việc của tâm quan sát. Chúng 
ta không nhận ra được rằng những cảm giác thích 
thú, hoan hỷ hay cái chúng ta gọi là “thời thiền tốt” 
chỉ là những hiệu ứng, kết quả của những nhân duyên 
và điều kiện của nó (điều mà chúng ta không nhận 
ra). Chỉ có loại trí tuệ có tầm nhìn rộng mở, như cái 
nhìn của con chim từ trên nhìn xuống, nhìn thấy cả 
tâm và đề mục đang diễn ra cùng với nhau và những 
tiến trình của nó thì mới có khả năng hiểu được các 
mối quan hệ nhân quả. Trí tuệ sẽ càng được xây dựng 
và tăng cường với mỗi hiểu biết mới, và làm hoàn 
chỉnh toàn bộ bức tranh. 


**% 


Chỗ nào có nhân, chỗ đó sẽ có quả. Thầy tôi luôn 
luôn hỏi về cái nhân ấy. Ngài luôn luôn muốn biết 
nguyên nhân. Tôi thường đến trình pháp với ngài 
răng tôi đã thấy thấy giai đoạn đầu, giữa và cuối (của 
tiến trình); thấy sanh và diệt. Ngài thường hỏi: “Thế 
tại sao nó sanh khởi”, “Tại sao nó diệt?”, tôi không 
biết (cười). Tôi biết có sanh và diệt, nhưng không biết 
tại sao. Cái gì sanh lên? Làm sao tôi tin nó được? Ngài 
chỉ hỏi rất đơn giản: “Tại sao nó diễn ra?”. Không ai 


trả lời được. Tất cả mọi người chỉ đi tìm kiếm sanh 
diệt và thế là chúng ta thỏa mãn với việc nhìn thấy 
sanh diệt. 


Phật Pháp nói ngắn gọn là nhằm hiểu biết về nhân 
quả. Chúng ta phải biết khi nào chánh niệm có mặt và 
biết khi nào chánh niệm vắng mặt. Chúng ta cần biết 
nguyên nhân để chánh niệm có mặt và làm thế nào để 
chánh niệm tăng trưởng. Tương tự như vậy, chúng ta 
cần biết khi nào định có mặt và biết khi nào định 
vắng mặt. Chúng ta cũng cần biết những nguyên nhân 
dẫn đến định tăng trưởng. Tôi cũng thêm một điều 
nữa: chúng ta cần biết tại sao mình mất định tâm. 


Cũng y hệt như vậy đối với phiền não. Chúng ta 
phải biết khi nào phiền não có mặt, khi nào vắng mặt, 
khi nào nó xâm nhập hay tăng cường độ và khi nào 
nó giảm bớt. Tại sao nó giảm bớt? 


**% 


Bạn đã quan sát thân và tâm này được một thời 
gian tương đối lâu rồi. Bây giờ bạn hiểu nhiều hơn 
x ^ À* ..A? ¬~ ⁄ ^ “ x ^ 
đến đâu rối? Hiểu biết đó sâu sắc đến đầu? 


Một thiên sinh bạn cũng quan sát để mục. Tôi 
cũng quan sát để mục. Chúng tôi có cùng trình độ 
hiểu biết về các kinh nghiệm đó không? Một người 
mới hành thiền liệu có cùng trình độ hiểu biết bằng 


một người đã hành thiền lâu rồi (theo đúng cách) 
không? 


Pháp hành bế tắc nếu mức hiểu biết hiện tại vẫn 
chỉ ngang bằng với mức hiểu trước kia. Hiểu biết và 
trí tuệ không nên đứng tại một chỗ và phải luôn luôn 
tiến lên. Hiểu biết tăng lên bao nhiêu, kỹ năng thực 
hành cũng tăng lên bấy nhiêu. Điều đó nghĩa là thiền 
tập của bạn đang tiến triển. 


**% 


Khi bạn nhìn thấy suy nghĩ của mình như: “Ôi, 
thiền của tôi chẳng tiến lên được tý nào”, thì hãy 
kiểm tra lại thái độ trong tâm mình ngay. Những suy 
nghĩ này không thể nổi lên nếu bạn chú ý nhiều hơn 
đến những gì đang diễn ra (đề mục) mà lại không 
nhận diện được những tham muốn và mong đợi đang 
làm việc ở đăng sau. Hãy xem: 


+ Có phải vì bạn chưa đạt được những gì mình 
mong đợi sẽ đạt được? 

s Có phải vì bạn không có được cái mình muốn? 

+ Bạn có thấy rằng mình chỉ thu được nhiều bằng 
mức mình đang thực hành thôi không? 


**% 


Rất ít người nhận ra được rằng việc thư giãn thoải 
mái cái tâm căng cứng và bó hẹp ra cũng là một phần 
của thiền. 

*xx*% 


Có phải bạn chỉ muốn hành thiền ở một chỗ nhất 
định nào đó vì nghĩ là nó tốt cho thiền? Hay bạn hành 
thiền vì nghĩ rằng nó là thiện, bởi vì bạn hiểu được 
giá trị của việc thực hành? Trước hết, xin bạn hãy làm 
việc để biết trân trọng những điều tốt đẹp và giá trị 
của pháp hành này. 


**% 


Bạn đã biết được nhiều thế nào về những tiến 
trình (thân tâm) và những để mục mà mình đã quan 
sát bao nhiêu năm nay? Bạn biết để mục nhiều đến 
đâu? Sự hiểu biết này là rất quan trọng và cần phải có 
sự tò mò, sự sẵn lòng tìm hiểu, khám phá, học và 
hiểu. Ngày nào bạn cũng nếm món ăn. Vậy bạn đã 
hiểu được về việc nếm đó đến đâu rồi? 


Hãy suy nghĩ đến những điều đó khi bạn thực 
hành mỗi ngày. Nhìn, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm và 
suy nghĩ tất cả đều là các kinh nghiệm và tâm. Bạn 
biết khi có buồn và khi vui. Bạn đã hiểu về các trạng 
thái tâm này nhiều hơn trước kia như thế nào? So 
sánh, mức độ phiền não khi tâm tiếp xúc với đề mục 
bây giờ đã khác xưa như thế nào? 


**% 


Khi bạn tư duy về Pháp, hãy tư duy về những thứ 
có liên quan đến kinh nghiệm của bạn. Bạn cần có 
chánh niệm để biết được những gì đang diễn ra và 
bạn cũng cần phải ở trong hiện tại nhiều hơn nữa 
thay vì cứ để suy nghĩ cuốn mình đi. 


*x*x 
Bạn không thể bắt Pháp phải đến với mình. Bạn 


cần phải kiên nhẫn, nhưng không bao giờ quên thực 
hành - đó chính là hộ độ cho Phật Pháp. 


THUYẾT PHÁP BUỔI SÁNG I 


Sau đây là đoạn dịch của hai thời pháp buổi sáng 
của thiền sư Sayadaw U Tejaniya ở thiền viện Shwe 
Oo Min. Thời pháp này đã được biên tập và sắp xếp 
lại theo từng chủ để. 


**% 


NGÀY THỨ NHẤT 
Tâm thiền 


Hãy để tâm mình càng thư giãn càng tốt, đừng quá 
căng thẳng cũng đừng quá dễ duôi, buông thả. Đừng 
quá lo lắng về việc hành thiền của bạn. Tâm cần có 
khả năng điều chỉnh một cách phù hợp, đi theo trung 
đạo, gắng sức không quá nhiều cũng không quá ít, 
không nhiệt tình thái quá, cũng không chán nản, ít 
hứng thú. Một cái tâm có trí tuệ sẽ tự điều chỉnh khi 
cần thiết trong quá trình hành thiền. 


Đôi khi, bất chấp tất cả những sự điều chỉnh này, 
vẫn có tâm tham (lobha) xen vào. Bạn có thể sẽ phát 
hiện ra mình bị hôn trầm, mặc dù trong tâm vẫn có 
đức tin (saddha). Tâm vẫn có thể còn yếu do phiền 


não hoặc do rất nhiều tham muốn và mong đợi trong 
tâm. Vì vậy hãy bình tĩnh và thư giãn. 


Thay vì nghĩ rằng: “Tôi đang hành thiền, tôi đang nỗ 
lực cố gắng”, bạn hãy biết bằng lòng với việc hay biết 
đang diễn ra, “Tôi thực hành chỉ để hay biết”. 


Bạn có thể hay biết được cái gì? Nó rất đơn giản. 
Bạn chỉ có thể biết nhiều đến mức đà chánh niệm của 
bạn cho phép. Tâm thiền cần phải thư giãn, tĩnh lặng 
và tự nhiên. Không cần phải tiêu tốn quá nhiều năng 
lượng hay tập trung vào một cái gì. Hãy có suy nghĩ 
rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra trong thân và tâm 
chỉ đang diễn ra đúng với tự nhiên. Đó chỉ là bản chất 
tự nhiên của pháp đang vận hành. 


Trí tò mò và hứng thú 


Hãy định sẵn trong tâm rằng bạn không khao khát 
kinh nghiệm, không mong muốn một điều gì đó phải 
xảy ra. Hãy chỉ làm những gì cần làm và để những gì 
diễn ra được diễn ra tự nhiên. Tuy nhiên, nếu không 
có ước muốn thiện được thực hành, thì chẳng có gì 
xảy ra, và nếu mong muốn quá nhiều một điều gì đó, 
thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy bạn phải làm gì? 
Cái gì là quá nhiều và cái gì là quá ít? 


Tâm cần phải có hứng thú. Sự chú ý tò mò và hứng 
thú là rất quan trọng. Bạn không thể khiến cho cái gì 
đó sanh khởi hay biến mất nhờ tham hoặc sân, vì vậy 
hãy chánh niệm về bất cứ cái gì đang diễn ra. Cố gắng 
không quên những gì đang diễn ra. Nên nhớ rằng có 
mong đợi tức là có tham muốn ở trong tâm. Hãy nhận 
biết tất cả những gì khởi sanh và những gì biến mất. 
Hãy thực hành một cách thật đơn giản và tự nhắc nhở 
chính mình ghi nhận, hay biết. Nếu bạn nhìn, chỉ cần 
hay biết răng mình đang nhìn. Thế là đủ. 


Hãy để bất cứ cái gì diễn ra, diễn ra. 
Những thứ đang diễn ra chỉ là tự nhiên. 


Hãy tự nhắc nhở mình rằng chúng chẳng có cái gì 
để làm với bạn cả. Những người hiểu được quy luật 
tự nhiên có thể hiểu được những nguyên tắc của nó. 
Hiểu biết các quy luật tự nhiên một cách rất rõ ràng 
chính là trí tuệ; người hiểu biết được những quy luật 
này là hiểu biết được tự nhiên. 


Bạn có muốn biết không? Hãy kiếm tra lại chính 
mình. Việc bạn đến đây để thực hành nghĩa là bạn 
muốn biết. Bạn hành thiên ở đây bởi vì bạn muốn 
biết sự thật, khám phá thực tại. Lý do chính của việc 
hành thiền tại trường thiền là cho chính mình thời 
gian để chánh niệm về thân tâm. Thấy được sự liên 


hệ, mối quan hệ giữa thân và tâm và tạo thói quen 
thấy được những mối quan hệ này là mục đích của 
bạn khi đến đây. Tâm bạn được tiếp thêm năng lượng 
nhờ mong muốn thiện học hỏi và hiểu biết này. 


Hãy thật đơn giản! Nếu có sự hay biết, đó là điều 
tốt. Nếu không hay biết, đó là không tốt. Người Miến 
có câu ngạn ngữ rằng: “Ngu dốt thì còn tệ hơn là bị ăn 
cướp”. Nhưng còn tệ hơn cả sự ngu dốt đó là không 
muốn biết! 


Chờ đợi và quan sát 


Cái gì đang diễn ra trong thân? Có 6 cửa giác quan. 
Năm cửa giác quan đầu tiên là mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân. Cửa thứ 6 là tâm. Do vậy, có 6 loại đề mục sanh 
khởi qua 6 cửa giác quan. Cảnh vật là để mục của sự 
hay biết, tiếng động cũng là đề mục của hay biết. 


Nghe và thấy không diễn ra ở bên ngoài. 
Chúng diễn ra ở bên trong. 


Để mục chỉ là đề mục, nó không tốt cũng chẳng 
xấu. Tự nhiên chỉ là tự nhiên. Đề mục là một cái gì đó 
được tâm nhận biết. Tiếng động cũng là một để mục. 


Sự yên lặng cũng là một để mục!11. Bạn hay biết được 
nó bởi vì bản chất của nó là được nhận biết bởi tâm. 


Suy nghĩ là đề mục để hay biết, không có suy nghĩ cũng 
là một đề mục để hay biết. Có cái gì khác nhau đâu? 


Có nhiều suy nghĩ thì tốt hay xấu? Không có suy 
nghĩ thì có tốt không? Có xấu không? Có nhiều hay ít 
suy nghĩ thì không tốt mà cũng chẳng xấu. Đề mục chỉ 
là đề mục. Nếu bạn cho nó là tiêu cực hay tích cực, 
theo sau đó sẽ là thích hoặc không thích. Khi đó bạn 
sẽ bị nhầm lẫn lung tung trong pháp hành. 


Bạn không cần phải tìm kiếm hoặc theo đuổi một 
đề mục nào cả. Tốt hơn là chỉ chờ đợi và quan sát. 
Tâm thấy được bất cứ cái gì sanh khởi. Khi bạn thấy, 
thì bạn thấy; khi bạn biết, thì bạn biết. Thiền sinh nào 
hay chạy theo đề mục thường tự hỏi mình cần phải 
ghi nhận đề mục nào tiếp theo đây. Họ thường hỏi: 
“Tôi cần tìm cái gì nữa?”. Còn thiền sinh nào chỉ thực 
hành bằng cách chờ đợi và quan sát sẽ không chạy 
theo đề mục. Thiền sinh ấy đang sử dụng trí thông 
minh. 


11 Bởi vì tất cả tiếng động hay sự yên lặng đều được tâm nhận biết. 


Pháp hành của bạn cần có thái độ đúng, với sự 
tỉnh tấn cân bằng, mỗi khi tâm tiếp xúc với đề mục. 
Nếu thái độ chưa đúng, thì cần phải làm việc với nó. 
Bạn nhìn đề mục như thế nào? Hãy xem tất cả những 
gì đang diễn ra chỉ là bản chất của pháp và tất cả mọi 
đề mục đều thuận theo những quy luật tự nhiên. 


Cảnh vật và tiếng động luôn luôn diễn ra. Bởi vì 
tâm và đề mục sanh khởi thuận theo bản chất tự 
nhiên của nó, nên cảnh vật và tiếng động mới diễn ra. 
Bạn không thể nghe được điều gì đó chỉ vì bạn muốn 
nghe. Bạn không thể thấy được cái gì chỉ vì bạn muốn 
thấy. 


Bạn có nghĩ rằng những kinh nghiệm giác quan 
này diễn ra bởi vì bạn muốn chúng? Chẳng có gì 
diễn ra bởi vì bạn mong muốn cả; 
tất cả mọi thứ đều diễn ra theo nhân quả. 


Hãy quan sát xem tâm và để mục ảnh hưởng, tác 
động qua lại lẫn nhau như thế nào. Bạn chỉ hay biết 
được những gì mình muốn biết hay là biết được 
những gì đang diễn ra trong hiện tại? Bạn chỉ quan 
sát những gì mà tâm mình bị thu hút tới thôi sao? Mọi 
thứ diễn ra thuận theo bản chất của nó, và chánh 
niệm chỉ chờ đợi và quan sát. 


Chúng ta chỉ có thể nhìn mọi thứ như chúng đang 
là khi tâm không có tham, sân và si. Tham luôn luôn 
đi tìm kiếm một cái gì đó để thích. Có cái gì thực sự 
đáng để mong cầu trong tự thân đề mục cơ chứ? Hay 
là bản chất ham thích ham muốn đề mục ấy? Bản chất 
của tham là thích thú, nắm giữ và chấp thủ. Bạn chỉ 
nghĩ mình thích đề mục này, bởi vì bản chất của tham 
là thích và bản chất của si là che án các đặc tuớng 
thực của đề mục. Tâm si cũng làm tâm rối mù và làm 
ham muốn thêm nhiều nữa. Không có điểm dừng cho 
cái vòng đau khổ ấy (samsãra-luân hồi). 


Chẳng có gì đáng ham thích ở đề mục cả. Và cũng 
chẳng có gì để bạn có, chỉ vì mình muốn cả. Bạn chỉ có 
thể có được khi các nhân duyên đã chín muồi để cho 
bạn có được nó. Bất cứ cái gì đang diễn ra là bởi tự 
nhiên; bạn chỉ chờ đợi và quan sát tiến trình ấy một 
cách khách quan. Nếu tham vắng bóng, bạn sẽ thấy 
được những gì cần thấy. Chẳng có gì hay ho ở trong 
những gì đang diễn ra cả. Đó chỉ là những cái cần phải 
hay biết mà thôi. 


Tâm tham dính chặt như keo 


Tâm tham luôn luôn có mặt. 
Bản chất của tham là ham muốn, khao khát và 


phóng đại mọi thứ. Nó dính như keo; không thể buông 
bỏ hay thả ra. Nó chẳng bao giờ thấy hài lòng haybiết 
đủ bởi vì nó nghĩ thế vẫn là quá ít, không bao giờ đủ. 


Là một thiền sinh, bạn có thể thấy cách tham lẻn 
vào và tạo rắc rối trong pháp hành của bạn như thế 
nào. Hãy cố gắng chú ý đến điều đó. Khi bạn còn chưa 
hiểu được cách thức hoạt động của tham và những 
mánh khóe khác nhau của nó, thì bạn vẫn là con mồi 
cho nó. Tham là khao khát, nó luôn luôn muốn nhiều 
hơn nữa. Khi bạn phát hiện ra tham, hãy để tâm 
nghiên cứu nó cho kỹ. Bạn hành thiền như thế nào 
dưới ảnh hưởng của tâm tham? Tham nghĩ như thế 
nào? Bạn không thể hiểu hoàn toàn về tham nhờ 
những kiến thức vay mượn. Chỉ thông qua kinh 
nghiệm của chính bạn về tham và những hoạt động 
của nó, mọi khía cạnh của nó thì bạn mới thực sự 
hiểu được tham. 


Biết đủ là thiện pháp; không biết đủ là tham. Nếu 
bạn biết đủ với kết quả thực hành của mình, hiểu 
rằng mình gặt hái được tương xứng với những gì đã 
đầu tư vào thực hành, thì bạn sẽ có định tâm. Chính là 
tâm tham không bao giờ bằng lòng với kết quả thực 
hành. Bạn thực hành hết mức mình có thể và nhận lại 
được tương ứng chừng ấy. Hãy biết đủ với điều đó. 
Bạn sẽ làm hết khả năng có thể và biết đủ với những 
gì mình gặt hái được. 


Hiểu biết chân lý về khổ 


Định của thiển Vipassana được phát triển từ 
chánh niệm liên tục, cùng với chánh kiến và thái độ 
đúng. Định sanh khởi cùng với sự bình an khi có 
chánh niệm liên tục, với chánh kiến và thái độ đúng. 
Điều này đặc biệt ở chỗ nào? Có cần phải mong cầu 
một trạng thái tâm bình an không? Có cần phải chống 
đối lại sự bất an không? Khi có nguyên nhân thì sẽ có 
kết quả. Bởi vì có đủ nhân duyên cho sự tiếp xúc 
(giữa tâm và đề mục), nên có sự tiếp xúc xảy ra. 


Luôn luôn có sự khao khát thoải mái và hạnh 
phúc. Và cũng có cả sự chống đối lại bất an và đau 
khổ. Hạnh phúc và sự khó chịu cũng chỉ là các cảm 
giác. Kinh nghiệm chỉ là để kinh nghiệm; đề mục chỉ 
là đề mục. Dù nó tốt hay xấu, cảm giác cũng chỉ là cảm 
giác. Trí tuệ nhận ra được điều này và buông bỏ sự 
chấp thủ của tham vốn luôn luôn khao khát các kinh 
nghiệm tốt. 


Chỉ khi tâm không còn cho các kinh nghiệm là 
đáng ưa thích nữa thì nó mới hiểu được Khổ đế (sự 
thật cao thượng về khổ). Khi tâm còn cho các kinh 
nghiệm là đáng ưa thích, thì con xa lắm mới hiểu 
được khổ đế. 


Mọi người cứ nghĩ rằng họ thấy được bản chất của 
khổ chỉ khi họ kinh nghiệm đau khổ. Nếu là như vậy, 
làm sao họ có thể hiểu được rằng kinh nghiệm sự 
vắng lặng (samädhi), khoảnh khắc của tâm hỷ (pï#i) 


hay an tịnh (passaddhi) cũng là khổ? Còn tâm sĩ hiện 
diện và cho răng bất cứ kinh nghiệm nào trong đó là 
đáng ưa thích thì vẫn chưa thể hiểu được khổ đế. Bởi 
vì khi nghe về khổ đế, họ nghe với phiền não nên họ 
nghĩ khổ đế là cái khổ của thân và tâm mà họ kinh 
nghiệm. Thực ra, lúc đó là tâm sân đang làm việc. 


Bất cứ cái gì đang diễn ra, cái đó là khổ. Đừng nhìn 
những gì đang diễn ra với tâm chống đối, nếu không 
bạn sẽ rơi vào trầm cảm. Khổ đế chỉ được hiểu bởi 
một cái tâm trí tuệ và hoàn toàn ngược với loại khổ 
mà mọi người cảm nhận. Cái hiểu khổ đế là trí tuệ. 
Tâm cảm nhận được sức mạnh, đầy năng lượng, giải 
thoát và tách biệt khi có cái hiểu này. Tâm hoàn toàn 
vắng bóng dục tham và phiền não. Trong khi kinh 
nghiệm sự khổ thì thật mệt mỏi và kiệt sức, sự chứng 
nghiệm khổ đế hoàn toàn không có sự dính mắc và 
phiền não trong đó. 


Trí tuệ không có sự chọn lựa yêu - ghét 


Khi bạn thực hành, hãy quan sát xem khi nào 
chánh niệm có mặt, khi nào vắng mặt; khi nào trí tuệ 
có mặt và khi nào vắng mặt. Một cách tự nhiên trí tuệ 
sẽ hiểu cái gì là lợi ích và cái gì là vô ích. Bạn thực 
hành để học cách quan sát thân tâm mình. Tuệ giác sẽ 
tăng trưởng tùy thuộc vào sự hiểu biết của bạn và 
vào những gì bạn có thể biết. Cái gì lợi ích hơn: có 
chánh niệm hay không có chánh niệm, phát triển trí 


tuệ hay không phát triển trí tuệ? Bạn có thể tự phân 
tích và tìm hiểu điều đó. 


Dù chúng ta nài ni một người mù cố nhìn đến đâu 
thì anh ta cũng không thể nhìn thấy được. Cũng vậy, 
dù chúng ta bảo một người hãy nhìn chân đế 
(paramatha - thực tại cùng tột), anh ta cũng không 
thể nào hiểu được nguyên lý của nó khi không có trí 
tuệ. Chỉ người có cái tâm phân biện, trí tuệ mới có thể 
hiểu được bản chất của chân đế. 


Trí tuệ không có chọn lựa thích nhìn 
cái này và không nhìn cái kia. 


Không có mong muốn nhìn thấy một cái gì nhất 
định, tất cả những điều bạn cần phải làm là giữ cho 
mắt mình mở rộng và hay biết. Nó rất rõ ràng; bạn 
biết răng mình đang nhìn. Cái mong muốn nhìn thấy 
một cái gì đó hay một kinh nghiệm nào đó bắt nguồn 
từ tâm tham. Trí tuệ không thể sanh khởi khi tâm 
tràn đầy tham. Khi bạn quan sát với tâm tham, chỉ có 
thêm tâm tham sanh lên nữa. Tuy nhiên, chỉ có trí tuệ 
mới nhận ra được khi nào tham sanh khởi trong tâm. 


Trí tuệ của thiển vipassana không thể có được 
đơn giản từ việc tư duy và tri thức. Một cái tâm bình 
thường không thể mang lại tuệ giác thông qua việc 


suy nghĩ và tư duy. Tuệ giác vipassana không phải là 
cái có thể khái niệm hóa thông qua các hình tượng; 
nó là một sự hiểu biết hoàn toàn mới mẻ, là tuệ giác 
xuyên thấu vào những nguyên lý của tự nhiên. 


Các trạng thái tâm thiện được nối tiếp liên tục bởi 
các trạng thái tâm thiện khác, đó là thiện pháp 
(kusala). Định tâm không thể nào được phát triển 
nếu trong tâm chỉ có các trạng thái tâm bất thiện nối 
tiếp trạng thái tâm bất thiện. Tâm có định khi tâm 
trước là thiện, tâm hiện tại là thiện và các tâm tiếp 
theo là thiện, và có sự chánh niệm liên tục. Sự vắng 
mặt của niệm, định và tuệ là cái đem lại cơ hội cho 
phiền não sanh khởi. 


Bất cứ công việc nào có dính líu đến phiền não nhất 
định một ngày nào đó sẽ trở thành cũ kỹ và trì trệ, u 
tối. Ngược lại, công việc hay biết không bao giờ u tối. 


Hay biết với trí tuệ, hay biết thực tại không bao 
giờ là buồn chán hay đơn điệu. Nó luôn luôn mới mẻ. 
Bạn không bao giờ mệt vì hay biết cả, bởi vì hay biết 
không bao giờ chấm dứt. Bạn không bao giờ chán. 
Bạn cần phải hạnh phúc với công việc mình làm, có 
hứng thú với nó. Đây là công việc của cả một đời 
người. 


Khi tâm thấy lại những gì đã quen thuộc, hiểu biết 
sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn. Trí tuệ sẽ sâu sắc hơn và 
bạn trở nên chú ý hơn, nhiều năng lượng hơn. Phạm 
vi hiểu biết của bạn sẽ mở rộng. Hay biết không bao 
giờ có điểm cuối, bởi vì nó không bao giờ dừng lại. 
Không nên nói “tôi biết”, bởi vì nó không bao giờ là 
đủ. Bạn bắt đầu nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác 
nhau: bạn thấy cả hai mặt, mặt đời thường thế gian 
và mặt thực tại chân đế, tâm và đề mục, nhân và quả. 


Pháp hành này thực hành trong mọi lúc 


Nên nhớ rằng việc thực hành không chỉ diễn ra 
trong lúc ngồi thiền. Không phải chỉ mỗi lúc ngồi 
thiên bạn mới có chánh niệm. Chánh niệm phải có 
mặt trong mọi lúc, trong mọi hoạt động. Một khi bạn 
đã có được thái độ đúng và sự cố gắng cân bằng mà 
không mong đợi điều gì, hãy cố gắng chánh niệm liên 
tục. Chỉ khi đó đà chánh niệm mới phát triển. Điều 
quan trọng là học cách chánh niệm với thời gian ngày 
càng kéo dài hơn để bạn có thể sử dụng đà chánh 
niệm này bên ngoài cuộc sống. 


Bạn không nên ra sức tiêu tốn quá nhiều năng lượng 
hay khao khát đạt tới một điều gì. Không được để thân 
và tâm mệt mỏi. Không cần thiết phải tập trung. Hãy 
thực hành một cách cân bằng, bình tĩnh và liên tục. 


Khía cạnh quan trọng nhất trong thiền là tâm 
thiền; chánh niệm phải luôn luôn có mặt. Quan sát 
xem tâm có đang làm việc (việc hay biết) hay không. 
Luôn luôn kiểm tra lại tâm mình có chánh niệm hay 
không. Tâm đang hay biết cái gì? 


Điều quan trọng là bạn phải thực hành với sự cẩn 
thận, trân trọng và hứng thú; thực hành nhiều đến 
mức có thể. Bạn đã đến được chỗ này, và bạn sẽ gặt 
hái được nhiều tương ứng với mức mình đã đầu tư. 
Hãy biết bằng lòng mới mức định, niệm mình đã phát 
triển được. Cuối cùng, nhớ chánh niệm kiên trì suốt 
cả ngày, trong mọi lúc, với tâm cân bằng và chánh 
tinh tấn. 


NGÀY THỨ HAI 


Tâm thiền phải là một tâm thuận Pháp. Bình tĩnh, 
thư giãn, thoải mái, cùng với sự bình an, đức tin và trí 
thông minh. Đó là cách bạn phải thực hành. 


Trí tuệ có mặt khi có chánh niệm. Tuy nhiên, khi 
chánh niệm mà quá tập trung thì lại không có cơ hội 
cho trí tuệ sanh khởi. Chính vì vậy chúng ta không 
nên cưỡng ép, tập trung, kiểm soát hay giới hạn. 
Chúng ta không cố làm cho cái gì đó phải biến mất. 
Chúng ta chỉ hay biết về tất cả những gì đang diễn ra 
và những gì đang diệt đi. Không mong đợi hay bất 
mãn điều gì. 


Đừng quên lãng. Hãy chánh niệm. Giữ điều ấy 
trong tâm, bạn phải luôn kiểm tra lại tâm mình. Tâm 
đang làm gì? Nó có chánh niệm không? Nó có biết 
không? Nó đang biết cái gì? Nó có thể biết nhiều đến 
đâu? Cần có sự tỉnh giác để hay biết các đề mục. Điều 
này có nghĩa là hay biết khi cái nghe diễn ra, khi sự 
xúc chạm diễn ra. Tâm tỉnh giác khi nó biết đề mục 
mỗi khi có sự xúc chạm diễn ra. 


Có những pháp chúng ta cần phải có, và có những 
pháp chúng ta cần phải biết. Những pháp cần phải có 
là ngũ căn tín, tấn, niệm, định, tuệ. Những pháp cần 


phải biết là những gì đang diễn ra trong thân và tâm. 
Thiền là việc nuôi dưỡng và phát triển những pháp 
chúng ta không có sẵn, để hay biết được những điều 
mà chúng ta chưa biết. 


Phát triển các tâm thiện 
Chúng ta hành thiền để phát triển tín, tấn, niệm, 


định, tuệ vốn chưa có mặt trong tâm mình. Năm căn 
này càng lớn mạnh thì phiền não càng suy yếu. 


Khi tín, tấn, niệm, định, tuệ có mặt, 
phiền não sẽ bị suy yếu 


Điều quan trọng ở đây là chúng ta hành thiền để 
nuôi dưỡng và phát triển những tâm thiện còn yếu ớt 
này để chúng ngày càng mạnh mẽ lên. Thiền chánh 
niệm không phải là để tìm kiếm những kinh nghiệm 
đặc biệt. Trí tuệ không mong muốn một điều nhất 
định nào đó phải diễn ra. 


Tín và tấn có mong muốn duy trì việc thực hành. 
Tấn là mong muốn thực hành một cách liên tục với 
sự kiên trì. Tín mong muốn tiếp tục thực hành vì nó 
hiểu được giá trị của thực hành. Chỉ tập trung vào kết 
quả là công việc của tâm tham. Nếu bạn hài lòng rằng 
mình đã nhìn thấy được đề mục muốn nhìn, thì đó là 


công việc của tâm tham. Bất mãn vì cứ phải có những 
đề mục khác với cái mình muốn thấy là sân. Cả hai 
đều là phiền não. 


Tất cả đề mục đều mang bản chất của pháp 


Tất cả các đề mục đều có bản chất của pháp, đều là 
các hiện tượng của pháp. Bạn không thể nào bám víu 
vào bất cứ đề mục nào với tâm tham được. Đừng cho 
bất cứ đề mục hay kinh nghiệm nào là tốt hay xấu, 
bởi vì không có đề mục hay kinh nghiệm nào tốt hơn 
để mục hay kinh nghiệm nào. Đề mục chỉ là đề mục. 
Chúng là những thứ cần phải được hay biết. Thế thôi! 


Đừng đi tìm kiếm các đề mục hoặc kinh nghiệm 
mà bạn nghĩ là tốt. Việc tìm kiếm các kinh nghiệm tốt 
là do tâm tham thúc đẩy. Bạn hành thiền không phải 
là để có được kinh nghiệm tốt. Nếu ngay bây giờ có 
suy nghĩ hoặc bạn cảm thấy nóng bức, chỉ cần hay 
biết cái đó đang diễn ra. Chúng là gì? Tất cả chỉ là các 
hiện tượng hay đề mục. 


Công việc thiền tập không phải là phát triển đề mục, 
chúng chỉ diễn ra theo đúng nhân duyên của chúng. 
Công việc thiền tập là để phát triển ngũ căn 
tín, tấn, niệm, định, tuệ. 


Hoan hỷ thực hành 


Hoan hỷ với một “thời thiền tốt” thì tốt hơn hay là 
có chánh niệm thì tốt hơn? Không phải là tham đắm, 
thích thú kết quả mà tốt hơn là hoan hỷ với chính 
việc thực hành pháp. Bạn sẽ tự mình tiếp tục thực 
hành khi có hứng thú và hạnh phúc trong pháp, và 
khi bạn được tiếp thêm sinh lực bởi chính công việc 
bạn đang làm. Chỉ khi bạn thấy và hiểu được hiệu quả 
của sự thực hành bạn mới muốn chú ý để khéo léo 
hoàn thiện các nhân duyên cho kết quả trổ sanh. Nếu 
nhân tốt, quả cũng sẽ tốt đẹp. Hãy để bất cứ cái gì 
diễn ra, diễn ra, nhưng không quên hay biết. Tìm hiểu 
và học hỏi. 


Hương vị của Pháp 


Một cách tự nhiên, nếu có các trạng thái tâm thiện, 
sẽ có sự bình an. Điều quan trọng là tâm thiền là một 
tâm thiện hay làm việc để hướng tới cái thiện. Tín, 
tấn, niệm, định, tuệ tất cả đều là thiện. Trong tất cả 
mọi hành động thiện chúng ta có thể làm (bố thí, trì 
giới, hành thiền định và tuệ), phát triển các phẩm 
chất tâm thiện thông qua thực hành thiền minh sát 
(vipassana bhãvanä paññä) là phước thiện cao nhất. 


Hâu hết mọi người trên thế giới này đều muốn 
hưởng thụ các cảm giác hay cảm xúc dễ chịu, tốt đẹp. 


Trong tất cả các hương vị, hương vị của Pháp là tối 
thượng. Hương vị của Pháp không chỉ mỗi là cảm giác 
bình an - nó còn là hương vị tối thượng của hiểu biết. 


Bạn cần nếm đây đủ hương vị của Pháp: hương vị 
vị s K, tị ⁄Z .A é k ..A? «. 
của hay biết, của chánh niệm và của hiểu biết. 


THUYẾT PHÁP BUỔI SÁNG II 


Sau đây là những trích đoạn bài thuyết pháp trong 
thời thiền buổi sáng thiền sư Sayadaw U Tejaniya nói 
bằng tiếng Anh trong thời gian 6 tháng từ 11/2009 
đến 3/2010. Chúng tôi cố gắng giữ nguyên âm điệu 
và cách nói của thiền sư, sắp xếp lại thành từng chủ 
đề và loại bớt một số đoạn trùng lặp. 


*xk+ 
Thiên chánh niệm là một tiến trình học hỏi 


Thiền chánh niệm là để phát triển các phẩm chất 
tâm thiện. Chúng ta chỉ cố gắng phát triển nó trong 
từng khoảnh khắc, rất đơn giản. Đừng quên những gì 
đang diễn ra bên trong bạn. Chánh niệm có mặt thì trí 
tuệ cũng có mặt và tâm được tự do, giải thoát. Nó 
được tự do khỏi tà kiến và giải thoát khỏi đau khổ. 


Thiền chánh niệm là một tiến trình học hỏi, không 
phải là một tiến trình tạo nên một cái gì. Vì vậy chúng 
ta không cố làm một cái gì cả. Chúng ta chỉ chờ đợi và 
quan sát những gì đang diễn ra như nó đang là, 
không mong muốn, không chờ đợi điều gì. Chúng ta 
chỉ thực hành một cách đơn giản và liên tục. 


Chúng ta không cố làm cho một cái gì đó xảy ra, 
hay chống đối điều gì, hay làm cho một cái gì biến 
mất. Chúng ta không cố tạo ra một cái gì. Chúng ta ở 
trong khoảnh khắc hiện tại, chỉ an trú trong hiện tại 
bằng cách tỉnh thức, hay biết và chánh niệm. 


Kiểm tra lại thái độ 


Điều đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra lại thái độ 
của mình trước khi hành thiền. Chúng ta hành thiền 
với thái độ nào, với quan kiến nào ở đăng sau trong 
tâm? 


Bạn có mong muốn điều gì không? 
Bạn có chờ đợi một điều gì không? 
Tại sao bạn hành thiền? 

Tại sao bạn chánh niệm? 


Chúng ta muốn hiểu biết, chính vì thế chúng ta 
quan sát và học hiểu. Chúng ta không cố gắng kiểm 
soát cái gì hết. Chúng ta không cố tạo ra một cái gì cả. 
Chúng ta chỉ đơn giản ở trong hiện tại: tỉnh giác, hay 
biết, chánh niệm. 


Hãy kiểm tra trạng thái tâm của mình. Kiểm tra lại 
chất lượng chánh niệm trong tâm quan sát. Nó căng 
thẳng hay thư giãn? Bạn đang có thái độ nào? Thái độ 


đó đúng hay sai? Bạn cần thường xuyên kiểm tra lại 
thái độ của mình. Mỗi khi bạn kiểm tra tâm mình, 
chánh niệm đã có sẵn ở đó rồi. Chỉ tự nhắc mình và 
kiểm tra là đủ. Hãy kiểm tra lại sự tinh tấn, mức năng 
lượng và chất lượng tâm. Bạn cảm thấy thế nào khi có 
chánh niệm? 


Chờ đợi và quan sát, rất đơn giản, với thái độ 
đúng. Bạn không được kiểm soát kinh nghiệm. Bạn 
không được tìm cách thay đổi đề mục hay kinh 
nghiệm. Bất cứ cái gì đang diễn ra không phải là trách 
nhiệm của bạn. Trách nhiệm của bạn là có thái độ 
đúng và kiểm tra xem chánh niệm có mặt hay không, 
và điều đó phải diễn ra từng khỏanh khắc. Kiểm tra, 
học hỏi và có hứng thú. 


Có hứng thú với những hoạt động của tâm 


Nếu tâm không mong muốn điều gì, nó sẽ bình 
yên và thư giãn. Cố gắng có hứng thú đối với những 
hoạt động của tâm. Tâm hay biết, tâm chú ý và tâm 
đang cảm nhận. 


Đề mục không quan trọng lắm. Đừng đi tìm kiếm 
nó. Hãy chú ý tới chất lượng tâm - bạn đang hành 
thiền với thái độ nào, quan kiến nào, trạng thái tâm 
nào? Chú ý tới chánh niệm của mình và hãy duy trì 
chánh niệm. Đừng dính mắc với bất cứ cái gì. Đừng 
chống đối điều gì. 


Bạn làm điều đó như thế nào? Nếu bạn không có 
thái độ hay quan kiến đúng đắn, tâm sẽ luôn luôn 
dính mắc với một cái gì đó hoặc chống đối lại cái gì 
đó. Tâm không bao giờ nghỉ ngơi. Nếu không có trí 
tuệ, bạn sẽ không thể đi trên con đường trung đạo. 
Khi bạn sử dụng trí tuệ, thái độ đúng, quan kiến đúng, 
tư duy đúng, tâm sẽ đi theo trung đạo. Với tâm xả và 
hiểu biết về tự nhiên như nó đang là, sẽ không có vấn 
đề gì. Khi đó bạn sẽ có thể học hỏi được sâu sắc hơn. 


Đừng quên suy nghĩ đúng đắn, có thông tin đúng, 
quan kiến đúng và thái độ đúng. Bây giờ bạn đang 
làm gì? Tâm đang làm gì? Cái gì đang diễn ra trong 
tâm? Bất cứ cái gì diễn ra, tất cả đều OK, không vấn 
đề gì. Hãy để kệ nó. Duy trì chánh niệm. Trong 
khoảnh khắc hiện tại, chúng ta cố gắng tỉnh giác, tỉnh 
thức và hứng thú. Chúng ta không cố đi đến chỗ nào 
cả. Chúng ta không cố đạt được cái gì. Chúng ta chỉ 
cần có chánh kiến, chánh niệm và hứng thú. 


Kinh nghiệm đang diễn ra và đề mục đang 
diễn ra trong mọi lúc. Bất cứ cái gì đang diễn ra 
đều không thuộc trách nhiệm của chúng ta - 
nó chỉ như nó đang là. 


Trách nhiệm của chúng ta là suy nghĩ đúng đắn, có 
thái độ đúng, và chánh niệm liên tục. Chánh tư duy là 
rất quan trọng; thái độ đúng và chánh tư duy nghĩa là 
nhận thức tất cả mọi thứ chỉ là tự nhiên. Đề mục chỉ 
là đề mục. Tất cả mọi thứ đều là tự nhiên. Không có 
cái gì là vấn đề hết. Chúng ta muốn biết và muốn hiểu 
tự nhiên như nó đang là. 


Hãy kiểm tra mức năng lượng của mình: Bạn sử 
dụng bao nhiêu năng lượng? Nếu bạn sử dụng quá 
nhiều năng lượng, tâm sẽ bị căng thẳng. Bạn có chắc 
chắn là chánh niệm đang có mặt hay không? Nếu bạn 
có thể thấy được chánh niệm, chắc chắn là chánh 
niệm đang có mặt. Bạn không cố gắng đạt được một 
cái gì. Thiền là phát triển chánh niệm trong từng 
khoảnh khắc. Chúng ta không sử dụng quá nhiều 
năng lượng, không tập trung chú tâm, không cố đi 
sâu. Chỉ cần nhớ ở trong hiện tại. Nếu bạn không 
muốn điều gì, tâm sẽ rất bình an. 


Bạn không thể có được cái gì chỉ vì mình muốn có. 
Bất cứ cái gì bạn có được là vì các điều kiện, nhân 
duyên đã đủ. Bởi vì nhân đã đầy đủ, quả sẽ trổ sanh. 
Không phải bởi vì bạn muốn nó trổ. Bạn cần chú ý tới 
chánh niệm, tới tâm thiền. Trong hiện tại, chánh niệm 
có mặt hay không? Đừng chạy theo đề mục. Đề mục 
không quan trọng. Tâm quan trọng hơn. Bạn cần 
kiểm tra xem mình đang hành thiền với thái độ như 
thế nào, với trạng thái tâm như thế nào. Kiểm tra lại 


mức năng lượng của mình: bạn sử dụng bao nhiêu 
năng lượng? Tâm có thư giãn hay không, có căng 
thẳng không? Bạn không cần cố gắng quá nhiều để 
hay biết đề mục. Tâm có thể biết đề mục một cách tự 
nhiên. Nhiệm vụ của bạn là chú ý tới chánh niệm của 
mình. Nó có mặt hay không? 


Chúng ta không cố phải đi đến một nơi nào. Không 
mong đợi bất cứ điều gì. Không cố tạo ra cái gì. Chúng 
ta chánh niệm từng khoảnh khắc hiện tại. Tâm thiền 
phải đơn giản. Chúng ta chờ đợi. Chúng ta chờ đợi và 
quan sát, như nó đang là, nghĩ về tự nhiên chỉ là tự 
nhiên. Tự nhiên không phải của chúng ta, không phải 
của ai cả. Tự nhiên không phải là một người nào, 
không ai cả. Tất cả là một tiến trình tự nhiên bởi vì có 
các nhân và có các quả. Nhân và quả và tiến trình 
điều kiện hóa là tự nhiên. Tâm hay biết, tâm cảm 
nhận, tâm chú ý, và tâm đang ghi nhận. Tất cả là tâm. 
Tâm đang làm việc. Tâm đang diễn ra. Tự nhiên đang 
diễn ra, tự nhiên đang hoạt động. 


Tại sao bạn chánh niệm? Đừng quên mình đang 
làm gì, đừng quên tại sao mình làm việc này. Trạng 
thái tâm quan sát của bạn như thế nào? Bạn đang 
phát triển chánh niệm và quan sát liên tục. Đó là sự 
phát triển từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kế 
tiếp. Tâm thiền phải có thái độ đúng đắn. Việc thực 
hành phải tiến hành đúng đắn. Kinh nghiệm luôn 
luôn đang diễn ra. Bạn đang có quan kiến nào ở đằng 


sau khi thực hành? Bạn đang quan sát với trạng thái 
tâm nào? Bạn nhìn nó với cách nhìn như thế nào? Khi 
bạn không chờ đợi một điều gì, khi bạn không muốn 
bất cứ điều gì, khi đó, hiểu biết có thể sanh khởi. 


Hiểu biết rằng đề mục chỉ là đề mục 


Bất cứ đề mục hay kinh nghiệm nào xuất hiện cũng 
không nên để quấy rối sự thực hành của bạn. Đề mục 
đang giúp cho bạn chánh niệm. Bạn có thể sử dụng bất 
cứ đề mục nào để phát triển giới, định, tuệ. 


Nếu bạn có thái độ đúng thì tất cả mọi thứ đều 
không có vấn đề gì và để mục không làm phiền bạn. 
Bất cứ đề mục nào cũng là đề mục của pháp, đều có 
bản chất của pháp. Thậm chí cả cái đau cũng có thể là 
một để mục. Cảm giác đau là đề mục, không có cảm 
giác đau nữa cũng là một để mục. Đề mục chỉ là đề 
mục, nếu bạn hiểu đề mục chỉ là đề mục, tâm sẽ 
không thể dính mắc và không thể chống đối. Tâm 
không có tham và sân sẽ có định. 


Ngay bây giờ, tiếng kêu của cái máy là rất rõ 
(tiếng loa đang kêu). Tiếng động này có phải là vấn 
đề không? Hãy nghĩ về nó như nó đang là. Bản chất 
của pháp đang sanh khởi, đang xuất hiện. Nó trở 
thành một đề mục để tâm hay biết. Bạn có thể chánh 


.K ^ ^ ` X Ý xi . * éX z# 
niệm về để mục này và phát triển niệm, định và trí 
tuệ. Hãy sử dụng ngay đề mục ấy. Nếu có thái độ 
đúng sẽ tăng trưởng được niệm, định, tuệ. 


Đề mục giúp bạn chánh niệm, tỉnh giác và tỉnh thúc. 
Bởi vì có đề mục nên bạn mới có thể học hỏi, 
chánh niệm và hiểu biết. 


Trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta chỉ cố gắng 
tỉnh thức, tỉnh giác và sẵn sàng. Không chờ đợi hay 
tham muốn điều gì, tâm bình an và tự do. Chúng ta 
chỉ cần cố gắng từng khoảnh khắc một để tỉnh giác. 
Bởi vì sự mong cầu nên chúng ta không được tự do. 
Nếu chúng ta mong cầu điều gì, chống đối điều gì tâm 
sẽ không còn tỉnh giác nữa. Không mong câu, không 
chống đối thì tâm sẽ giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là chúng 
ta hay biết và hiểu những gì đang diễn ra. Với tất cả 
mọi thứ, bất cứ kinh nghiệm nào trong hiện tại, chỉ có 
mỗi tâm, đề mục và chánh niệm. Chúng ta cần có thái 
độ đúng trong chánh niệm. Tự nhiên chỉ là tự nhiên, 
cảm xúc chỉ là cảm xúc. 


Bạn có chắc là có chánh niệm không? 
Nghĩa của chánh niệm là không quên lãng. Điều đó 


có nghĩa là không quên suy nghĩ đúng đắn, không 
quên hay biết, không quên đề mục đúng. Chánh niệm 


là không quên. Ghi nhớ và tự nhắc mình là chánh 
niệm. 


Bạn có chắc là có chánh niệm không? Hãy nhận 
biết mỗi khi chánh niệm có mặt. Nếu chánh niệm có 
mặt thì đề mục cũng có sẵn ở đó rồi. Bạn không cần 
phải tập trung vào đề mục. Bạn chỉ cần kiểm tra xem 
chánh niệm có mặt hay không, chánh niệm có liên tục 
hay không. Bất cứ cái gì diễn ra trong thân và tâm của 
bạn đều không phải là trách nhiệm của bạn. Kinh 
nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm không phải 
là trách nhiệm của bạn. 


Nghĩa vụ của bạn là có thái độ đúng và chánh niệm 
liên tục. Kiểm tra lại nhiều lần xem mình có thái độ 
đúng hay sai. Tự nhắc mình, kiểm tra và ghi nhớ 
- thế là đủ. Bạn không cần sử dụng quá nhiều năng 
lượng để tập trung. 


Khi có chánh niệm tâm cảm thấy thế nào? Có thư 
giãn hay không? Căng thẳng hay không? Hãy kiểm tra 
trạng thái tâm của mình. Tâm thiền phải thư giãn, 
bình an và hứng thú. Khi hành thiền, dù bất cứ điều gì 
diễn ra, không để một kinh nghiệm nào quấy rối bạn. 
Tất cả chỉ là tự nhiên, là pháp, là đề mục. Bất cứ cái gì 
diễn ra cũng là để học hiểu. Bạn không đi tìm kiếm 
một đề mục nào cả. Bạn chỉ kiểm tra chất lượng tâm 


của mình, chất lượng tâm quan sát. Bạn có thái độ 
đúng hay không? Tâm có thư giãn hay không? 


Kiểm tra chất lượng tâm bạn, chất lượng chánh 
niệm, tâm đang làm việc như thế nào, tâm có hứng 
thú hay không, có chánh niệm hay không. Bạn kiểm 
tra, tự nhắc mình và ghi nhớ từng khoảnh khắc. Tâm 
ngày càng mạnh hơn, tâm quan sát cũng ngày càng 
mạnh hơn, nó sẽ tự làm công việc của nó. Nhiệm vụ 
của bạn chỉ là duy trì chánh niệm, từng khoảnh khắc 
một cách thư giãn và có hứng thú. 


Đừng chạy theo đề mục 


Bạn cần chú ý đến chánh niệm chứ không phải đề 
mục. Nếu bạn chánh niệm, luôn có sẵn một vài đề 
mục ở đó. Bạn phát triển chánh niệm liên tục. Bạn 
không làm cái gì đối với đề mục cả. Duy trì chánh 
niệm. Điều quan trọng hơn là chú ý đến chánh niệm, 
kiểm tra và tiếp tục như vậy, trong từng khoảnh khắc. 
Rất đơn giản! Bất cứ đề mục nào tâm hay biết, hãy kệ 
nó. Tâm biết một số đề mục, biết đề mục này, đề mục 
kia. Bạn quan sát và quan sát cả cách tâm mình đang 
hoạt động như thế nào. Tâm đang ở đâu? Tâm đang 
hay biết, vậy hãy tiếp tục cố gắng hay biết một cách 
liên tục. Đôi khi bạn có thể bị kẹt dính vào một đề 
mục nào đó. Bạn có thể hay biết bất cứ đề mục nào và 
biết bất cứ điều gì về đề mục đó. Nếu tâm dần dân trở 


nên tĩnh lặng và bạn chỉ thường kiểm tra lại, tâm có 
thể biết bất cứ cái gì. 


Tâm phản ứng với kinh nghiệm như thế nào? 
Tâm có hay biết hay không? Khi nhận biết một đề mục, 
bạn cảm thấy như thế nào? Bạn nghĩ gì? 


Chánh niệm liên tục rất quan trọng. Nếu muốn có 
chánh niệm liên tục, bạn phải xem, phải biết chánh 
niệm đang có mặt hay không. Nếu bạn chạy theo đề 
mục, chánh niệm không thể liên tục được. Nếu bạn 
kiểm tra thấy có chánh niệm, thì đề mục cũng đã có 
sản ngay tại đó rồi. Không cần phải chạy theo đề mục, 
không cần phải tập trung vào đề mục. Phí phạm thời 
gian và không cần thiết. Nếu bạn ghi nhận chánh 
niệm đang có mặt, đề mục cũng đang diễn ra. Bạn 
không cần phải gắn chặt tâm vào một đề mục. Với bất 
cứ đề mục nào, bạn chỉ cần biết rằng đó là tự nhiên 
đang diễn ra. 


Tâm thiền rất quan trọng. Hay biết, chánh niệm, 
tâm đang làm việc, tâm đang chánh niệm, tâm đang 
quan sát. Bạn phải có thái độ đúng và quan kiến đúng. 
Bất cứ cái gì đang. diễn ra đều là kinh nghiệm. Ý nghĩa 
của nó như thế nào không quan trọng. Chỉ cần nhận 
biết được kinh nghiệm là OK. Bạn chánh niệm về 
những gì đang diễn ra. Cái nghe đang diễn ra. Bạn 


không được cố suy nghĩ về ý nghĩa của nó, bạn chỉ 
chánh niệm về kinh nghiệm đó thôi. Chỉ cần biết 
mình đang nghe là đủ. Trước khi bạn nghe, hay lắng 
nghe, chánh niệm phải sẵn sàng. Nếu chánh niệm liên 
tục, nó luôn luôn chờ đợi và quan sát. Bây giờ bạn 
nghe thấy cả tiếng động và sự yên lặng, chứ không 
phải chỉ có mỗi tiếng động không, có cả sự yên lặng 
nữa. Đề mục là kinh nghiệm, kinh nghiệm là để mục. 


Chúng ta không chạy theo bất cứ đề mục nào. Hãy 
để đề mục tự đến với mình. Đề mục luôn có sẵn tại 
đó, kinh nghiệm luôn có sẵn tại đó. Chúng ta không cố 
chạy theo đề mục, không tập trung vào đề mục. Tại 
sao chúng ta chánh niệm? Tại sao chúng ta quan sát? 
Chúng ta phải có quan kiến đúng đắn, động cơ đúng 
đắn, và hiểu biết đúng đắn. Chúng ta muốn hiểu và 
biết bản chất thực sự của kinh nghiệm. Chúng ta 
muốn hiểu biết. Chính vì vậy chúng ta học hỏi và 
quan sát. 


Định của thiền vipassana (vipassana samadhi) 


Định đến từ thái độ đúng, quan kiến đúng và hiểu 
biết đúng. Bạn đừng cố làm cái gì theo tâm tham xui 
khiến. Bạn cũng đừng cố làm cái gì theo tâm sân, tâm 
si xui khiến. Bạn chỉ chánh niệm giây phút hiện tại 
với thái độ đúng. Bất cứ cái gì diễn ra trong thân và 
tâm chỉ là tự nhiên. Nếu bạn suy nghĩ theo cách này, 
tự nhiên chỉ là tự nhiên, cảm xúc chỉ là cảm xúc thì 


tâm sẽ không phản ứng, thích hay không thích. Vì vậy 
tâm sẽ bình an và ổn định. 


Bất cứ cái gì đang diễn ra cũng đều không phải 
thuộc trách nhiệm của bạn. Nhiệm vụ của bạn là suy 
nghĩ đúng đắn và cố gắng chánh niệm liên tục. Chánh 
kiến và chánh tư duy là rất quan trọng. Với chánh 
kiến và chánh tư duy, định tâm đã có sẵn ở đó. Hãy 
kiểm tra lại tâm mình: nếu không có tham, sân, không 
có phản ứng thì đó chính là định. Đó là định của thiền 
vipassana, và cũng là chánh định (samma-samadhi). 
Bởi vì có hiểu biết, chánh kiến, chánh tư duy nên tâm 
tĩnh lặng, bình an và ổn định. 


Ý nghĩa của định là sự ổn định nội tâm, không phải 
là sự tập trung. Tự hỏi xem tâm đang làm việc ra sao, 
tại sao nó làm việc, nó có thư giãn không. Kiểm tra lại 
chất lượng tâm mình. Với sự kiểm tra đó, bạn sẽ 
không cần đến quá nhiều năng lượng để chánh niệm. 
Nếu bạn có chánh kiến, chánh tư duy thì tâm đã ổn 
định rồi. Khi tâm tĩnh lặng và bình an, đó là định. Khi 
tâm không có tham, đó là định. Khi tâm không có sân, 
đó là định. Đó là định của thiền vipassanä. 


Mong đợi và sự kiên nhẫn 
Đối với bất cứ kinh nghiệm nào xuất hiện, hãy 


kiểm tra xem mình có phản ứng với nó không. Bạn có 
hứng thú chánh niệm không? Bạn có hứng thú tu tập 


không? Tại sao bạn chánh niệm? Sự thực hành của 
bạn cần đơn giản và tự nhiên, không mong đợi điều 
gì. Bạn không cố để đạt được điều gì. Bạn chỉ cố gắng 
để chánh niệm trong giây phút hiện tại. Nếu bạn 
mong đợi quá nhiều, tâm sẽ không còn hứng thú nữa. 
Nó không hài lòng với những gì đã có. Tâm trở nên 
chán nản và mất hứng thú. 


Nếu bạn hiểu những gì mình đang làm và đã có được 
trong khoảnh khắc hiện tại, hiểu một cách rõ ràng, 
tâm sẽ biết bằng lòng và hứng thú. Thiền tập là một 

quá trình học hỏi. Bạn không thể vội vàng. 


Thiền là nhận biết những gì đang diễn ra. Đôi khi 
sự mong đợi vẫn khởi lên, nhưng nó không phải là 
điều quan trọng. Việc duy nhất bạn cần làm là nhận 
ra rằng có sự mong đợi ở đó. Đừng đánh giá phán xét 
nó. Thiền không phải là cố để thay đổi cái gì hay cố để 
kiểm soát cái gì. Nó chỉ là nhận biết những gì đang 
diễn ra. Đừng làm phức tạp hóa thêm những gì đang 
diễn ra trong hiện tại. Hãy đơn giản và chỉ hay biết. 
Nếu bạn không có mong đợi (không mong muốn điều 
gì) tâm đã có sẵn bình an. 


Sống trong hiện tại 


Hãy sống với sự bình an trong hiện tại. Hãy ở 
trong hiện tại, sống trong hiện tại. Giây phút hiện tại 
là cái duy nhất tồn tại. Quá khứ không tổn tại, và 
tương lai cũng không tổn tại. Bây giờ, hãy sống trong 
khoảnh khắc hiện tại này, một cách bình an. Chỉ cần 
đơn giản hay biết trong hiện tại; tâm rất bình an 
không mong muốn điều gì. Nếu tham muốn tồn tại, 
nhiệm vụ của bạn chỉ là nhận biết nó. Không cần phải 
đánh giá phán xét những gì đang diễn ra. 


Khi chúng ta hành thiền, không cần thiết phải vội 
vàng. Chúng ta không đi đến nơi nào cả. Chúng ta chỉ 
trọn vẹn sống trong hiện tại. 


Nếu bạn có thể sống trong hiện tại, bạn sẽ cảm 
thấy thỏa mãn. Bởi vì có sự hay biết, bạn hiểu được 
những gì đang diễn ra bây giờ, hiểu được những dì 
đang xảy ra trong hiện tại, đó là cuộc sống thực. Bất 
cứ cái gì bạn đầu tư vào sự thực hành, bạn sẽ nhận lại 
được kết quả. Nếu không biết mình đã đạt được cái 
gì, bạn sẽ còn muốn nữa. Bạn được nhiều tương ứng 
với những gì mình đã đầu tư. Nếu bạn có thể sống 
trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, sự mong đợi 
không thể nào xâm nhập. Không cần phải hối tiếc quá 
khứ. Không cần phải chờ đợi tương lai. Bạn đang cố 


gắng suy nghĩ đúng đắn. Suy nghĩ có rất nhiều sức 
mạnh. Nếu suy nghĩ của bạn hợp lý, nếu suy nghĩ của 
bạn là đúng đăn, tâm sẽ an tịnh, thư giãn và bình yên. 


Khi tâm có hứng thú là trí tuệ đang làm việc 


Bởi vì có hiểu biết và trí tuệ, tâm đã có sẵn sự bình 
an và ổn định. Chính vì vậy không cần phải sử dụng 
quá nhiều sự tập trung. Hãy kiểm tra lại tâm mình, 
tâm đang suy nghĩ cái gì và đang hay biết cái gì. Chỉ 
có mỗi sự hứng thú là cần thiết. Khi tâm có hứng thú 
là trí tuệ đang làm việc. 


Khi chúng ta hành thiền và tâm suy nghĩ về Pháp, 
về sự thực hành, về tự nhiên, đề mục..những suy 
nghĩ này làm cho chánh niệm của chúng ta mạnh hơn, 
bởi vì có sự hứng thú. Tâm càng tỉnh giác hơn bởi vì 
sự kiểm tra này. Khi tâm suy nghĩ đến những ý nghĩ 
đúng đắn này, nó không thể hôn trầm, buồn ngủ 
được. Khi đó là suy nghĩ đúng. Chúng ta phải suy nghĩ 
cả về pháp hành của mình đồng thời cũng phải thực 
hành. Chúng ta không chánh niệm một cách mù 
quáng. Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ. Chánh niệm 
và trí tuệ đến cùng nhau. Nếu chúng ta chánh niệm 
liên tục, trí tuệ sẽ đến dần một cách tự nhiên. 


Phiền não làm công việc của nó và trí tuệ cũng làm 
công việc của nó. Chúng ta đã có sẵn trí thông minh. 


Chúng ta sử dụng trí thông minh đó, cùng với kiến 
thức và sự tỉnh tấn để thực hành. 


Khi chúng ta không có tham, sân, lo lắng hay bất 
an trong giây phút hiện tại, tâm chúng ta tự do và 
bình an bởi vì có hiểu biết, trí tuệ và chánh niệm. Bạn 
có hiểu điều đó không? Nó không chỉ là chánh niệm. 
Chúng ta chánh niệm, suy nghĩ và nhận biết. 


Chúng ta cần phải suy nghĩ về sự thực hành. Nếu 
chúng ta suy nghĩ đúng, tâm sẽ không thể suy nghĩ sai 
lầm. Chúng ta ngăn chặn tâm si khi có chánh niệm và 
hiểu biết. Hay biết những gì đang diễn ra cũng là 
chánh niệm. Dù nó là tốt hay xấu, chúng ta cũng hay 
biết những gì đang diễn ra trong hiện tại. 


Vì vậy, chớ quên lý do tại sao bạn đang làm việc 
này; đừng quên tại sao, vì mục đích gì và với động cơ 
gì mà bạn đang thực hành. Bạn có mong muốn được 
một điều gì hay không? Bạn có chắc chắn là chánh 
niệm đang có mặt hay không? Nếu chánh niệm có 
mặt, bạn hiểu được điều gì? Đôi khi bạn cần phải sử 
dụng những câu hỏi cái gì, tại sao và như thế nào. 
Nhưng câu trả lời thì không quan trọng. Sự hứng thú 
quan trọng hơn. Bạn chỉ cần có hứng thú. Bạn không 
thể và không mong muốn đạt được kết quả ngay lập 
tức. 


Lợi ích của chánh niệm 


Khi bạn chánh niệm liên tục, bạn cảm thấy như 
thế nào? Ngay trong khoảnh khắc hiện tại này, bạn có 
mong muốn điều gì không? Bạn có mong đợi gì 
không? Bạn đang làm gì? Nếu hiện tại có chánh niệm, 
bạn cảm thấy như thế nào? Nếu mất chánh niệm, sẽ 
khác biệt ra sao? Có chánh niệm và không có chánh 
niệm: sự khác nhau trong tâm như thế nào? 


Bạn có hiểu được giá trị của chánh niệm không? 
Hãy sống với chánh niệm. Tất cả mọi đề mục đều đến 
với chánh niệm. Chánh niệm và thất niệm khác biệt 
nhau như thế nào? Khác ở chỗ chất lượng tâm khác 
nhau. Bạn cần hiểu giá trị của chánh niệm. Nếu có 
chánh niệm bạn cảm thấy như thế nào? Khi hành 
thiền, tâm có căng thẳng không, có thư giãn không? 
Khi bạn có hứng thú là trí tuệ đang làm việc. Bởi vì có 
đề mục nên bạn có thể chánh niệm. 


Sự liên tục là rất quan trọng, từng phút từng giây 
nối tiếp nhau. Đà chánh niệm là điều tự nhiên, tự 
nhiên là pháp. Sự liên tục của chánh niệm trở thành 
thói quen; và thói quen trở thành tự nhiên. Thói quen 
trở thành tự nhiên khi sự thực hành có được đà tiến 
và pháp đang làm việc, tự nhiên đang làm việc. 
“Không có ai” đang hành thiền. Tự nhiên đang thực 
hành. Đà chánh niệm đến nhờ tiến trình nhân quả. 


Bất cứ lúc nào có chánh niệm, tâm được an toàn, có ý 
nghĩa và sống động. Không có chánh niệm, cuộc sống 
chúng ta lạc lối và mất hết ý nghĩa. 


Khi không biết những gì đang diễn ra trong hiện 
tại, chúng ta mù và điếc. Chánh niệm và thất niệm có 
hai chất lượng tâm rất khác biệt. Nếu chúng ta có 
chánh niệm và trí tuệ, chánh niệm sẽ trở nên mạnh 
hơn (tùy thuộc vào chất lượng của trí tuệ). Giá trị 
cũng rất khác biệt. 


Chúng ta cần hiểu rằng, chúng ta sẽ được nhiều 
tương ứng với mức độ mình đã đầu tư vào thực hành. 
Nếu không hiểu những gì mình đã có, chúng ta sẽ 
chẳng biết bằng lòng. Nếu có quá nhiều mong đợi, 
chúng ta không biết mình đã có những gì. Nếu sự 
mong đợi của chúng ta quá cao, chúng ta không biết 
bằng lòng với những gì mình có. 


Chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang 
làm. Chúng ta cần hiểu được giá trị những gì mình 
đang làm. Làm thế này chúng ta được lợi ích gì? Nếu 
không làm thì kết quả sẽ ra sao? Nếu không làm, cái 
gì sẽ xảy ra? Chúng ta đang nuôi dưỡng và phát triển 
những phẩm chất tâm tốt đẹp, từng phút từng giây. 


Chánh tỉnh tấn và năng lượng 


Hãy kiểm tra lại năng lượng của bạn và bao nhiêu 
năng lượng mình đang sử dụng. Để biết một cái gì đó, 
chánh niệm, bạn không cân phải dùng quá nhiều 
năng lượng. Nếu bạn có mong đợi hay tham muốn 
điều gì, tâm sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Hãy 
kiểm tra lại trạng thái tâm của bạn. Đừng để tâm 
mình bị căng thẳng hoặc mệt mỏi. Tâm thiền phải thư 
giãn. Đừng sử dụng quá nhiều năng lượng để tập 
trung. 


Chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều năng 
lượng để biết đề mục. Tâm có thể biết đề mục một 
cách tự nhiên. Chúng ta cần liên tục tự nhắc nhở 
mình và nhận ra tâm quan trọng của việc sống trong 
hiện tại, từng phút từng giây. 


Chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều cố 
gắng hay quá nhiều năng lượng để tập trung, để 
chánh niệm. Bản chất của tâm là có thể hay biết đề 
mục một cách tự nhiên, vì vậy chúng ta không cân 
phải cố gắng để hay biết đề mục. Nếu tâm thư giãn, 
tâm tự hay biết một điều gì đó trong nó. Ý nghĩa của 
tinh tấn là cố gắng để liên tục, cố gắng kiên nhẫn, cố 
gắng thư giãn. Tinh tấn là làm những gì chúng ta cần 
làm và không làm những gì không nên làm. Tinh tấn 
cũng là sự cố gắng giảm thiểu phiền não. Làm cho 
chánh niệm trở thành liên tục cũng là tinh tấn. 


Thực hành đúng 


Đôi khi chúng ta ngồi thiền nhưng lại không thiền; 
thiên dừng lại là thiền sai. Thái độ sai là thiển sai, là 
“ngừng lại” như thế, thiền đúng là “bắt đầu”. Tâm có 
thể hay biết, có sẵn đà chánh niệm, nó hay biết trong 
mọi lúc và hay biết được rất nhiều thứ. Nếu bạn có 
quan kiến đúng, thái độ đúng, suy nghĩ đúng, tâm sẽ 
lập tức định tĩnh, bình an. Chúng ngừng lại pháp hành 
sai để bắt đầu khởi động pháp hành đúng. 


Bát Chánh Đạo 


Chúng ta đang thực hành Bát Chánh Đạo. Trong 
khoảnh khắc này chúng ta có thể nghe. Việc chúng ta 
hay biết răng mình đang nghe là chánh kiến. Chúng ta 
biết cái gì đang diễn ra trong hiện tại. Đó là chánh 
kiến. Đó là tự nhiên. Đó là kinh nghiệm. Đề mục chỉ là 
đề mục. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Không có ai 
cả, không có người nào ở đó cả. Nếu có thái độ này và 
nếu chúng ta chánh niệm về những gì đang diễn ra, 
đó là chánh kiến và chánh tư duy. 


Khi có chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta không thể 
nói năng sai lầm, không thể hành động sai lầm và có 
cách sinh sống sai lầm. Đó chính là chánh ngữ, chánh 

nghiệp và chánh mạng. 


Chánh niệm là việc làm chân chánh. Khi đó chúng 
ta có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó 
chính là Bát Chánh Đạo. 


Ngũ căn 


Chánh tỉnh tấn là sự duy trì, bền bỉ. Tinh tấn nghĩa 
là sự kiên trì, kiên nhẫn, liên tục nhiều lần, và không 
bỏ cuộc. Đó là ý nghĩa của tỉnh tấn. Đừng tiêu tốn quá 
nhiều năng lượng. Kiểm tra lại các phẩm chất tín, tấn, 
niệm, định, tuệ. Bạn có bao nhiêu hứng thú? Bạn có 
sẵn lòng thực hành hay không? Trí tuệ là hiểu biết. Vì 
vậy bạn phải kiểm tra xem chánh niệm có mặt trong 
tâm hay không. Hiểu biết có mặt không? Trí tuệ có 
mặt không? Kiểm tra lại chất lượng của tâm quan sát, 
tâm thiền. Tâm đang hành thiền. Tâm đang quan sát. 
Tâm đang thực hành. 


Chúng ta không sử dụng quá nhiều năng lượng để 
thực hành. Chúng ta chỉ quan sát với thái độ đúng, 
quan kiến đúng và với sự hứng thú. Bạn cần phải biết 
mình đang có chánh niệm hay không. Bạn cần biết 
quý trọng chánh niệm đang có mặt, cái bạn giúp bạn 
nhận ra, hay biết những gì đang diễn ra. 


Bạn cần phải biết chánh niệm có mặt hay không. 
Định có mặt hay không? Nếu thấy tâm không có định, 
thì biết tâm không có định. 


Bởi vì có chánh niệm nên bạn biết. Nếu bạn nhận 
ra rõ ràng chánh niệm có mặt hay không, định có mặt 
hay không, tuệ có mặt hay không, nếu bạn nhận rõ 
rằng trí tuệ KHÔNG có mặt, thì chính điều đó đã là trí 
tuệ rồi. Đó cũng là hiểu biết. 


Tâm tham 


Tâm tham rất lưu manh; nó luôn luôn xúi giục, 
thúc đẩy bạn. Bất cứ cái gì bạn nghĩ, nói hay làm, tâm 
tham cũng xúi giục và thúc đẩy bạn. Có rất nhiều cách 
để tâm tham xâm nhập và sanh khởi trong tâm. Bạn 
mong muốn gì? Đôi khi bạn phải tự hỏi mình: Tôi 
đang muốn gì? Tôi có đang muốn một điều gì đó 
không? Luôn luôn có mong muốn. Bởi vì sự mong 
muốn, tham lam, khát vọng, mong đợi này mà tâm 
đau khổ, căng thẳng và bất mãn. 


Nếu tâm không muốn một cái gì cả, nó rất tự do. 


Bạn không thể có được thứ mình muốn. Nếu bạn 
hiểu được nguyên tắc rằng mình không thể có được 
thứ gì chỉ vì mình muốn có, và bạn chỉ có thể có được 
những gì đến từ nhân duyên, nhân-quả, thì khi đó 
tâm tham sẽ dần dần suy yếu. Tất cả mọi thứ diễn ra 
bởi vì nhân quả, không phải vì mình muốn nó phải 
diễn ra. 


Có lần thầy tôi nói: “Nếu bạn muốn, nó sẽ diễn ra. 
Nếu không muốn, nó sẽ không diễn ra”. Ý nghĩa đằng 
sau đó là gì? “Nếu bạn muốn, nó sẽ diễn ra” nghĩa là 
nếu bạn muốn bằng tâm tham, bạn sẽ phải đau khổ. 
Câu đầu tiên nghĩa là cái muốn xuất phát từ tâm 
tham. Chẳng hạn có người không thích đau. Anh ta 
muốn cái đau đi mất. Anh ta muốn không bao giờ có 
đau đớn. Câu thứ hai: “Nếu bạn không muốn” nghĩa là 
không có cái muốn xuất phát từ tâm tham hay sân, thì 
đau khổ sẽ không diễn ra. Cái “muốn” đầu tiên là 
tham. Cái “không muốn” thứ hai là vì trí tuệ. Cái 
muốn đầu tiên là nguồn gốc đau khổ (tập đế- 
samudaya) và đau khổ. Cái thứ hai là đạo tuệ (magga 
ñãna) và diệt đế - không còn đau khổ (nirodha). Nếu 
bạn có tham muốn, !obha, thì sân - dosa- sẽ đến. Đạo 
tuệ, “không muốn”, là bởi có hiểu biết nên bạn sẽ 
không muốn có tham và sân nữa. Chính vì vậy đau 
khổ sẽ không sanh khởi. Nếu bạn ham muốn cái gì đó 
với tâm tham, đau khổ chắc chắn sẽ khởi sanh. 


Bạn không thể có được cái gì chỉ vì mình muốn có. 
Bất cứ cái gì bạn có cũng đều là nhân quả. Nhưng con 
người thì chỉ nghĩ rằng họ sẽ có được những gì họ 
muốn. Thực ra bạn chỉ có thể có được đau khổ nếu 
bạn ham muốn cái gì đó với tâm tham. 


Nếu bạn hiểu được rằng tất cả mọi thứ diễn ra 
nhờ nhân quả - tất cả mọi thứ diễn ra bởi vì 
nhân duyên - thì bạn sẽ không còn muốn có tham hay 
sẵn, tốt hay xấu nữa. Đau khổ sẽ không sanh khởi. 
Bình an, giải thoát và tự do sẽ đến 
bởi vì bạn không còn muốn cái gì nữa. 


Raga khayo Nibbäăna, nghĩa là khi bạn không có 
tham muốn, đó là Niết Bàn. Nếu tham muốn biến mất, 
đó là giải thoát. Chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta 
không hiểu biết và cứ tham muốn; bởi vì không hiểu 
biết nên mới có tham và sân. 


Sự chấp nhận 


Chúng ta phải cố gắng suy nghĩ đúng đắn, cố gắng 
chánh niệm. Chúng ta không phàn nàn về những gì 
đang diễn ra. Chúng ta kiểm tra chất lượng chánh 
niệm của mình. Tự nhắc nhở, kiểm tra, nhận biết. Sự 
chấp nhận là rất quan trọng. Nếu không có chánh 
kiến hay chánh tư duy, chúng ta không thể chấp nhận 


được. Nếu không thể chấp nhận, chúng ta sẽ không 
thể học hỏi. Chúng ta cứ mặc kệ. Chúng ta không cố 
thay đổi kinh nghiệm. Chúng ta không thay đổi tiến 
trình (thân tâm). Chúng ta chỉ cố gắng chánh niệm. 


Chúng ta không phàn nàn về những gì đang diễn 
ra. Tất cả mọi thứ chỉ là kinh nghiệm. Bất cứ cái gì 
diễn ra đều diễn ra qua nhân quả. Chúng làm việc của 
chúng, chúng ta làm việc của chúng ta. Chúng ta cần 
làm gì? Chúng ta chỉ nhận biết những gì đang diễn ra. 
Tất cả đều là tự nhiên. 


Hãy biết trân trọng tâm đang làm việc 


Chúng ta không mấy khi biết trân trọng những gì 
mình đang làm. Chúng ta luôn luôn phàn nàn hay 
nghĩ ngợi về những gì đang diễn ra. Kinh nghiệm có 
thể là tốt hay xấu, đúng hay sai - điều đó không quan 
trọng. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Chúng ta cần 
trân trọng và cần nhận biết rằng tâm đang hoạt động, 
đang hay biết và quan sát. Nếu kinh nghiệm tốt, tâm 
hoan hỷ. Hoan hỷ, vui sướng! Khi có kinh nghiệm xấu, 
chúng ta thất vọng, buồn nản. Điều đó có nghĩa là 
chúng ta chẳng hiểu biết gì cả. Chúng ta phải hiểu 
rằng tự nhiên chỉ là tự nhiên, đề mục chỉ là đề mục. 
Chúng ta buông bỏ kinh nghiệm. Chúng ta không cố 
gắng bám chặt vào bất cứ một kinh nghiệm hay đề 
mục nào cả. Chúng ta cố gắng biết trân trọng việc tâm 
đang làm việc. Chúng ta chỉ cần kiểm tra lại chất 


lượng chánh niệm của tâm quan sát, tâm thiền. Tâm 
thiền có đang hoạt động hay không? Tâm có hứng thú 
hay không? Tâm có mạnh mẽ hay không? Hãy chỉ làm 
mỗi việc kiểm tra. 


Tăng cường sức mạnh cho tâm 


Tâm quan sát của bạn phải mạnh mẽ và trong 
sạch, với ít phiển não. Khi tâm bạn đã sẵn sàng, hiểu 
biết sẽ sanh khởi. Vì vậy, hãy quan tâm tới tâm bạn, 
quan tâm tới sự thực hành của mình và quan tâm tới 
tâm quan sát. Hãy nuôi dưỡng nó để trở nên ngày 
càng mạnh mẽ hơn. 


Tùy thuộc vào chất lượng tâm của bạn, 
đề mục có thể được thu nhận khác nhau 
và cách nhìn của bạn sẽ thay đổi. 


Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho chất lượng 
chánh niệm ngày càng mạnh mẽ lên. Chánh niệm 
mạnh mẽ là chánh niệm và trí tuệ làm việc cùng với 
nhau một cách liên tục. Đó là chánh niệm với chánh 
kiến, thái độ đúng, quan kiến đúng và suy nghĩ đúng 
(chánh tư duy). Nếu nó liên tục, tâm sẽ ngày càng 
mạnh mẽ hơn. Chúng ta chỉ cần làm điều đó. Nếu tâm 
trở nên mạnh mẽ hơn, nó có thể làm công việc của 


mình. Pháp làm công việc của nó và tự nhiên làm 
công việc của nó. 


Chúng ta không cố để nhìn để mục. Chúng ta 
không cố gắng tìm kiếm một cái gì cả. Chúng ta chỉ cố 
gắng làm cho tâm thiền mạnh mẽ hơn. 


Làm thế nào để làm tâm mạnh mẽ hơn? Khi chúng 
ta chánh niệm với thái độ đúng và hiểu biết đúng, 
tâm sẽ có trí tuệ và trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó 
không phải vì chúng ta rán sức thật nhiều; nếu chúng 
ta tiêu tốn quá nhiều năng lượng, tâm sẽ trở nên mệt 
mỏi. Nếu chúng ta cố gắng để nhìn một cái gì đó, tâm 
sẽ trở nên căng thẳng hơn. Chúng ta phát triển chất 
lượng chánh niệm để làm cho tâm ngày càng mạnh 
mẽ. Nếu có chánh niệm, trí tuệ và sự liên tục, tâm sẽ 
mạnh mẽ lên. Khi tâm mạnh mẽ, nó sẽ có thể làm 
công việc của nó. 


Đối với những người đã thực hành lâu, tâm sẽ 
ngày càng có chất lượng hơn. Tâm sẽ ngày càng 
chánh niệm hơn, ổn định hơn và bình an hơn. 


Có nhiều hiểu biết hơn. Nó sẽ phải là như thế. Khi 
có nhiều hiểu biết hơn, chúng ta sẽ ít chống đối và 
phản ứng hơn. Bởi vì phản ứng nên chúng ta mới đau 


khổ. Bởi vì có sự học hỏi, chúng ta mới có hiểu biết. 
⁄# ° „ éN x⁄ Z + ..A? ¬ 
Đức tin sẽ cùng đến với hiểu biết. 


Vô thường, khổ, vô ngã 


Chẳng có gì mãi mãi y nguyên không thay đổi. Tất 
cả mọi thứ đều đổi thay. Tự nhiên đang diễn ra bởi vì 
điều kiện hóa, nhân duyên tương tác. Bởi vì tương tác 
nhân duyên, đề mục sanh khởi. Đó là ý nghĩa của vô 
thường (anicca). Bạn cần hiểu biết bất cứ cái gì đang 
diễn ra (suy nghĩ đang diễn ra, cảm giác đang diễn ra, 
tâm hay biết đang diễn ra, chánh niệm đang diễn ra). 
Bạn cần nhận biết rằng nó đang diễn ra. Đang sanh 
khởi, đang diễn ra, đang trở thành. Diễn ra, trở thành, 
sanh khởi. Diễn ra là vô thường (anicca), diễn ra là 
đau khổ (dukkha), diễn ra là vô ngã (anatta). Khi tâm 
thanh tịnh, bạn sẽ hiểu được. Bạn sẽ hiểu được cái gì 
đang diễn ra là vô thường, diễn ra là khổ, và diễn ra là 
nhân quả, vô ngã, chẳng có ai cả. Chánh niệm ghi 
nhận tất cả những gì đang diễn ra; đề mục cũng đang 
diễn ra, sự hay biết đang diễn Ta, cảm giác đang diễn 
ra, suy nghĩ đang diễn ra. Tất cả đều mới, mới, mới. 


Kinh nghiệm đơn giản, hiểu biết sâu sắc 


Khi bạn chánh niệm về một cảm giác hay để mục 
nào đó, bạn hiểu thế nào về đề mục đó? Bây giờ, bạn 
hiểu được điều gì? Bạn có hiểu được gì không? Đôi 
khi bạn có thể biết nhưng không hiểu được. Bạn hay 


biết được nhiều đề mục, chánh niệm được nhiều thứ. 
Mục đích của bạn là gì? 


Phiển não che kín tâm mình. Bạn không thể hiểu 
được bản chất của phiền não. Chính vì vậy chúng ta 
cần phải hiểu được bản chất của tham, sân, si. Khi đó 
chúng sẽ không còn cơ hội để xâm nhập vào nữa. Khi 
tâm đã trong sáng, không tham, sân, si, tâm sẽ sẵn 
sàng để hiểu. Khi tâm đã sáng suốt, trí tuệ sẽ sanh 
khởi. 


Kinh nghiệm có thể rất đơn giản, 
nhưng hiểu biết có thể rất sâu sắc. 
Nhờ hiểu biết rằng đề mục chỉ là đề mục (hiểu biết 
rất sâu sắc), chúng ta không có tham, sân, sỉ. 


Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm; 
chúng ta luôn luôn gặp kinh nghiệm. Khi tâm quan 
sát trong sáng, thanh tịnh, chánh niệm và hiểu biết 
đây đủ, kinh nghiệm đơn giản này sẽ trở nên rất lạ kỳ 
(không như bình thường). Bởi vì trước kia chúng ta 
luôn mang tà kiến khi hay biết kinh nghiệm, giờ đây 
khi có chánh kiến và hiểu biết đúng, cái nhìn của 
chúng ta sẽ ngược lại hoàn toàn - rất kỳ lạ. 


Cơ hội được thực hành thiền chánh niệm rất 
hiếm gặp 


Hay biết về một cái gì đó nghe có vẻ như rất đơn 
giản, nhưng phương pháp này rất khó để thực hành. 
Chỉ khi có Đức Phật ra đời thì chúng ta mới có thể 
thực hành phương pháp này được. Không có Đức 
Phật xuất hiện trên thế gian này, chúng ta không thể 
thực hành được. Thực sự được thực hành thiền 
chánh niệm là điều rất hiếm có. 


Pháp ở mọi nơi 


Bởi vì tâm bị phiền não che án, chúng ta không thể 
thấy pháp hay hiểu được tự nhiên như nó đang là. 
Thế nào là tự nhiên? Tự nhiên là nhân và quả. Tiến 
trình nhân quả tự thân nó là tự nhiên. Bất cứ cái gì 
đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại là tự nhiên, 
là pháp. Ngay cả phiền não cũng là pháp, là tự nhiên. 
Tự nhiên đang trở thành, đang sanh khởi; sự hay biết 
đang sanh khởi, chánh niệm đang sanh khởi - để mục 
và tâm, đề mục và tâm. Trong tự nhiên, không có ai ở 
đó cả. Tự nhiên không phải là chúng ta, không phải 
họ, không phải người nào khác; tự nhiên là tự nhiên. 


Pháp luôn luôn hiện diện và thuyết pháp ở mọi 
nơi. Tự nhiên cũng đang dạy pháp cho chúng ta 
nhưng chúng ta không thể nghe thấy. Chúng ta không 
thể thấy pháp bởi vì phiền não đang có mặt trong tâm 


và bởi vì không có đủ hiểu biết và trí tuệ. Nếu chúng 
ta có thể suy nghĩ và thấy tự nhiên như nó thực sự 
đang là, tâm sẽ giải thoát và thoát khỏi phiền não. 


Pháp ở mọi nơi. 
Pháp có sẵn ở đó trong mọi lúc, mọi nơi. 
Tâm bạn đã sẵn sàng để hiểu pháp hay chưa? 


Rừng thiền Sóc Sơn 
mùa xuân về - 2012 


